Masjid 

Khai niem - An phuc - Giao luat - Le nghia 
Diroi anh sang cua Qur'an va Sunnah 

[ Tieng Viet - Vietnamese - S-^bii ] 



Sa-e'ed bin Ali bin Wahf Al-Qahtaani 



Dich thuat: Abu Zaytune Usman Ibrahim 
Kiem duyet: Abu Hisaan Ibnu Ysa 



2014 - 1435 

IslamHouse 



A-Jfcl^j] tjLjX- tjj^jj jjl 



2014 - 1435 

IslamHouse 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

Muc luc 

Chu de Trang 

1 - Lai noi dau 4 

2 - Muc thu nhat: khai niem Masjid 7 

3 - Muc thu hai: an phuc va su thieng 

lieng cua Masjid 10 

4 - Muc thii ba: ba Masjid an phiic va 

thieng lieng nhat 17 

5 - Muc thu tu: Masjid an phuc dung sau ba Masjid Al- 
Haram, Al-Aqsa va Annabawi la Masjid Quba' 20 

6 - Muc thu nam: an phuc cua viec xay cat vao bao quan 
ca Masjid 23 

7 - Muc thu sau: an phuc cua viec 

di bo den Masjid 30 

8 - Muc thu bay: cung each di bo den Masjid 43 

9 - Muc thu tarn: cac giao luat ve Masjid 58 

10 - Muc thu chin: nhung noi bi cam dang le nguyen 
Salah " 110 

1 1 - Muc thu muoi: tu tap nhom trong Masjid de giang 
day, hoc hoi kien thiic giao ly la mot trong nhung hinh 
thuc vi dai trong viec lam hai long Allah. 117 



3 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Nhan Danh Allah 
Dang Rat Muc Do Luang 
Dang Rat Muc Khoan Dung 



Loi noi dau 

Mpi loi ca nggi va tan duong kmh dang len Allah! Bay 
toi xin ca nggi va tan duong Ngai, bay toi cau xin Ngai phu ho 
va che chd, bay toi cau xin Ngai tha thu toi loi, bay toi xin 
quay ve sam hoi voi Ngai, va bay toi cau xin Ngai giiip bay toi 
tranh khoi moi dieu xau tu ban than bay toi va moi dieu xau tu 
viec lam va hanh vi cua bay toi. Qua that, nguoi nao dugc 
Allah huong dan se khong bao gid bi lac loi, con ngudi nao bi 
Ngai lam cho lac loi thi se khong bao gio tim thay su huong 
dan. Be toi xin chung nhan rang khong co Thuong Be dich 
thuc nao ngoai Allah, Ngai la Thuong Be duy nhat khong co 
doi tac cung Ngai, va be toi xin chung nhan Muhammad la 
ngudi be toi va la vi Su gia ciia Ngai. Cau xin Allah ban bang 



4 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

an va phiic lanh cho Nguoi, cho gia quyen ciia Nguoi, cho cac 
ban dao cua Nguai cung tat ca nhung ai theo ho tren con 
duong thien tot cho den Ngay tan the .. 

Day la buc thong diep torn tat ve chu de "Cac Masjid" 
trong do trinh bay cac noi dung: khai niem Masjid, an phiic cua 
Masjid, an phiic ciia viec xay dung Masjid, an phiic ciia viec di 
bo den Masjid, le nghia va cac gioi luat lien quan den Masjid, 
tarn quan trong cua cac buoi truyen day va hoc hoi kien thuc 
giao ly trong cac Masjid, cung vdi cac bang chung giao ly tu 
Qur'an Sunnah. 

Qua that, toi da hoc hoi va due ket duoc rat nhieu dieu 
huu fch tu su huong dan va truyen day cua Sheikh chiing toi, 
mot vi hoc gia uyen bac - Imam Abdul -Aziz bin Abdullah bin 
Baaz - cau xin Allah ban anh sang trong ngoi mo cua ong va 
nang ong len tang Firdaus cao nhat noi Thien Dang. 

Cau xin Allah Toi Cao va An Phiic bien viec lam nay 
thanh viec lam an phiic va duoc chap nhan, xin Ngai bien viec 
lam nay thanh viec lam thanh tarn vi sac dien ciia Ngai, xin 
Ngai hay ban phiic lanh cho be toi qua viec lam nay cua be toi 
o doi nay va sau khi chet; qua thong diep nay, xin Ngai ban 
dieu huu fch cho tat ca nhiing ai doc no, qua that Ngai la Dang 
Trong Coi tot nhat, va Ngai la Dang bao ho va ban phiic, 
khong co sue manh va uy quyen nao ngoai sue manh va uy 
quyen cua Allah Toi Cao va VI Dai. 

Cau xin Allah ban bang an va phiic lanh cho nguoi be 
toi cua Ngai, vi Thien su cua Ngai, Nguoi tot nhat trong nhan 
loai, Nabi ciia chiing ta, vi lanh dao ciia chiing ta, tarn guong 
tot dep cua chiing ta - Muhammad bin Abdullah, va cho gia 



5 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

quyen cua Nguod, cac ban dao cua Nguod cung tat ca nhung ai 
<li theo ho tren con duong tot dep cho den ngay tan the. 

Tac gia 

Trua thu nam, ngay 28 thang 2 nam 1421 hijri. 



Muc thu- nhat 

6 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

Khai niem Masjid 

Trong tieng A rap, "Oa^U" - Masjid' 1 la tu dung de goi 
noi dac trung rieng biet cho viec thuc hien nam le nguyen 
Salah bat buoc, so nhieu cua Masjid la "j^UL^" - Masa-jid; con 

"Oj^JJ," - Masjad la mot danh tu mang nghia: diem dat tran 
luc Sujud (cui dau qui lay)' 2 '. 

Masjid theo nghia cua tie: la diem cui dau qui lay, sau 
do, nghia ciia no duoc mo rong ra thanh mot danh tu chi ngoi 



' 1 ' Danh tu Masjid la phien am tu tieng A rap, trong tu dien tieng Anh tu nay 
duoc dich la Mosque co nghia la nha thd hoi giao hay thanh dudng hoi giao, 
cho nen ngudi Muslim noi tieng Viet khi noi den Masjid thi ho thudng gpi la 
thanh dudng de phan biet voi nha thd Thien Chua, mot so con goi la Chua. 
Tuy nhien, neu xet ve miic do chmh xac trong viec chuyen ngir sang tieng 
Viet thi nha thd hoac nha nguyen la hai tu co nghia tuong doi chinh xac hon. 
Rieng thanh dudng va chua thi khong dung, bdi vi thanh dudng cd nghia la 
noi cua thanh nhung Allah khdng phai la thanh ma la Thuong De, la Dang 
Tao Hda, la Chua trong khi "thanh" thudng duoc dung de chi nhan vat nao 
do tai gidi sieu pham va co pham chat dao due cao chang han nhu Thanh 
nhan, Due Thanh Tran, Thanh Gidng, mot so ngudi noi tieng Viet khi noi 
ve Allah thi ho goi la thanh Ala, day la each dung tu sai khi hp dich tieng 
"God" trong Anh ngir sang tieng Viet bdi vi "God" cd nghia la Chua, 
Thuong De; con ddi vdi tieng "Chua" thi hoan toan xa vdi vdi tu Masjid bdi 
vi "Chua" dung de goi noi thd cung va tu hanh cua ngudi Phat giao noi 
chung. Do do, neu dich tieng Masjid sang Viet ngir thi tieng tuong ddi nhat la 
nen dung "nha thd" hay "nha nguyen", tuy nhien, khi dung tieng "nha thd" 
thi cd the se bi nham lan vdi nha thd cua Thien Chua vi hau net ngudi Viet 
khi ndi den nha thd thi ho deu nghl ngay den nha thd Thien Chua; con "nha 
nguyen" thi hau nhu it ai biet den. Tom lai, each dung nhat va an toan nhat 
cho ngudi Muslim goi noi dang le nguyen Salah cua hp la nen dung tieng 
nguyen ban, do la Masjid. 

(2) 

Xem: Tu dien "Lisaan Al'Arab" cua Ibn Manzhur, chuong chir "Daal", 
muc chir "Meem" 3/204-205, Subulus-salaam cua Al-Sanna-i 2/179. 

7 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



nha (luge lay lam noi ma nhung ngudi Muslim tap hop lai de 
dang le nguyen Salah. Hoc gia Azzarkashi noi: "Do Sujud 
(cui dau qui lay) la nghi thuc thieng lieng nhat trong cac nghi 
thuc cua le nguyen Salah boi vi luc Sujud la liic khoang each 
gan nhat cua ngudi be toi voi Thuong Be cua y cho nen ngudi 
ta lay danh tu chi noi Sujud 'Masjid' de goi noi dang le nguyen 
Salah, chu khong noi: Marka' co nghia la noi cui minh; roi 
tieng Masjid duoc diing thanh mot danh tu thong le de goi 
rieng cho noi dang le nguyen Salah, chi goi rieng cho noi thuc 
hien nam le nguyen Salah bat buoc, cho nen du la nhung noi 
khac duoc nhung nguoi Muslim tap hop lai ngoai troi cho cac 
ngay dai le thi cung khong duoc goi voi biet danh nay" (3) . 

Masjid theo thuat ngu 1 giao ly: la noi danh de dang le 
nguyen Salah thuong xuyen '; con y nghia goc cua Masjid theo 
giao ly la tat ca moi noi tren mat dat deu duoc dung de ciii dau 
quy lai phu phuc Allah' 5 1 dua theo Hadith duoc thuat lai boi 
Jabir rang Thien su cua Allah # noi: 

s">L^2ll <*c£js\ (SJ«I ^y> J^-j UJts t \jj^>j \j^zLS (j^j^ d t^L*s*-j ...» 



"I'laam Al-Masa-jid Bi-ahkaam Al-Masa-jid" trang 27 va 28; xem 
"Masha-riq Al-Anwaar" cua Al-Qa-dhi I'yadh 2/207; "Cac tu vung Qur'an" 
cua Al-Asfaha-ni trang 397; "Mirqaah Al-Mafa-teeh" giai thich "Mishkaah 
Al-Masa-beeh" cua Al-Mala Ali Al-Qa-ri 10/12; "Sharh Attaiyibi Ala 
Mishkaah Al-Mafa-teeh" 1 1/3635. 

<4) Tu dien thuat ngu cua Al-Fuqaha (cac hoc gia giao ly thuc hanh) cua tien 
si Muhammad Rauwaas trang 397. 

<5) Xem "I'laam Al-Masa-jid Bi-ahkaam Al-Masa-jid" cua Al-Zarkashi trang 
27. 

8 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



"... Va Ta duox ban cho mat dat lam noi cui dau qui lay 
thanh sach, boi the, bat cu noi nao ma ai do trong cong 
dong tin do cua Ta d§n gift dang le nguyen Salah thi y hay 
thuc hien no ..." (Albukhari: 335, Muslim: 521). 

Day la mot trong nhung dac an dugc ban cho vi Nabi S 
cua chiing ta va cong dong tin do cua Ngudi, rieng cac vi Nabi 
truoc Nguoi thi ho chi dugc phep dang le nguyen Salah trong 
nhung dia diem nhat dinh chang han nhu cac nha tho rieng 
biet ' . 

Ong Abu Zdar 4fe thuat lai rang Thien su cua Allah S 

noi: 

"Bat cii" noi nao khi den gia Salah thi nguoi hay dang le 
nguyen Salah, boi do la Masjid" (Albukhari: 425, Muslim: 
520). ' 

Imam Annawawi ife noi: "Dugc phep dang le nguyen 
Salah tai moi noi tnj nhung dia diem ma giao ly ngan cam thuc 
hien le nguyen Salah: cac khu mo, nhijng noi do ban chang han 
nhu noi co phan, noi giet mo, tren duong, nha ve sinh, ... dua 
theo Hadith dugc ghi lai" (Shark Annawawi Ala Saheeh 
Muslim: 5/5). 

Boi vdi tieng Ja-mi'a (noi tap hop): la tieng mo ta ban 
chat cua Masjid. Masjid con dugc goi nhu the la boi vi Masjid 



Xem: Al-Muqham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim cua Al- 
Qurtubi 2/117. 

9 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



la noi de tap hap, la bieu hien cua mot tap the (loan ket. Khi 
nguoi ta noi: Al-Masjid Al-Ja-mi'a hoac Masjid Al-Ja-mi'a co 
nghia la Masjid co to chuc le nguyen Salah Jumu'ah (le nguyen 
Salah tap the ngay thu sau) cho du Masjid do co nho di chang 
nua. 




Muc thu hai 
An phuc va su thieng lieng cua Masjid 

Vi tarn quan trong, sy thieng lieng va an phiic cua cac 
Masjid nen Allah, Dang Toi Cao va An Phiic da de cap den no 
a hai muoi tarn cho khac nhau trong Qur'an cua Ngai . 

Cung chinh vi cac Masjid co vi tri thieng lieng va vi dai 
a noi Allah nen Ngai da gan nhung Masjid la nhung noi cua 
rieng Ngai de nhan manh rang cac Masjid la nhijng noi rat cao 
quy va dang duoc ton vinh. 

Viec gan mot dieu gi do cho Allah duoc chia thanh hai 

dang: 

Dang thu nhat: Cac thuoc tinh khong dung rieng mot 
minh nhu kien thuc, quyen nang, loi noi, su nghe, su thay; thi 
nhung thuoc tfnh nay se duoc gan cho nhung chu the duoc mo 
ta, chang han nhu kien thuc cua Ngai, loi phan cua Ngai, 
quyen nang cua Ngai, sac dien cua Ngai, tay cua Ngai; tuy 
nhien, khong co bat cu thu gi trong tao vat cua Ngai giong voi 



(7 ) 7 

Xem : Tu dien muc luc loi phan Qur'an cua Muhammad Fu'aad Abdu Al- 
Baqi trang 345. 

10 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



cac thuoc tmh cua Ngai, boi cac thuoc tmh cua Ngai la tuyet 
doi va sieu viet. 

Dang thu' hai: Gan mot vat nao do nam ngoai Ngai cho 
Ngai, chang han nhu nha, con lac da, nguoi be toi, thien su, 
tinh than hay linh hon, nhimg thu nay la nhung tao vat gan cho 
Dang Tao Hoa, tuy nhien, viec gan nay mang tmh rieng biet, 
thieng lieng va vuot troi khac voi viec gan cho ai (vat) khac 
ngoai Ngai l8) . 

Allah gan cac Masjid cho ban than Ngai la mot su gan 
mang tmh thieng lieng va hong phuc tuc muon nhan manh su 
thieng lieng va hong phiic cua cac Masjid. Allah, Dang Toi 
Cao phan: 

:5 5j^*j] ^ j<W**J \^ °> ^5> Xi (jl <Uil Jj>r_V,*-a tj-*r? p-^^ ^ 

CVa con ai sai quay h<m ke da ngan can cac Masjid cua 
Allah khong cho ten cua Ngai duoc tung niem trong do.$* 

(Chuong 2 - Albaqarah, cau 1 14). 

^Chi ai tin noi Allah va Ngay Phan xu cuoi ciing va nang 
dang le nguyen Salah va dong Zakah va khong so ai ma chi 



Xem: Sharh AI' Aqi-dah Attaha-wi trang 442, va Al-Kawa-shif Al-Jaliyah 
An Ma'a-ni Al-Wa-sitiyah cua Salman trang 242. 

11 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



so - mot minh Allah thi do moi la nhung nguoi cham soc va 
bao quan cac Masjid cua Allah. May ra nhung nguoi do co 
thi se la nhung nguoi duoc huong dan.^ (Chuong 9 - 
Attawbah, cau 18). 

iyk cac Masjid deu la cua Allah. Do do, cha cau nguyen, 
khan vai mot ai khac cung voi Ngai trong do}» (Chuong 72 - 
Al-Jinn, cau 18). 

Mat dau tat ca moi tao vat deu la cua Allah, tat ca moi 
van vat deu nam duoi vuang quyen cua Ngai, Ngai la Dang 
Tao Hoa tat ca moi van vat, tuy nhien, cac Masjid co sir thieng 
lieng va cao quy han moi tao vat khac boi vi do la noi de danh 
rieng cho viec tho phuong, tuan lenh, phu phuc Ngai, va cac 
Masjid khong la cua ai (vat) ngoai Ngai cung giong nhu su tho 
phuong ma Ngai da bat cac be toi cua Ngai khong duoc huong 
no den ai (vat) ngoai Ngai. 

Thien su cua Allah ft da gan Masjid la ngoi nha cua 
Allah mang y nghia thieng lieng va keu goi su ton vinh den 
Masjid voi loi: 

"Bat cu nhom nguoi nao tu hop lai tai mot trong nhung 
ngoi nha cua Allah de doc Kinh sach cua Allah (Qur'an) va 
de hoc hoi truyen day kien thiic giao Iy cho nhau thi deu 
duffc (Allah) ban xuong su bang an, duffc Ngai che chff 

12 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



trong su thuong xot cua Ngai, duac cac Thien Than bao 
quanh (cau nguyen Allah cho ho) va Allah se nhac ten cua 
ho vol nhung ai a noi Ngai" (Muslim: 2699). 

Mot trong nhung bang chung noi len an phiic va sir 
thieng lieng cua cac Masjid la loi phan ciia Allah: 

O^L^>j ^?>j ^-i'y^' C*-aJs$] jjiut-j - i (j-"^JI JjLiT 

^Va neu Allah khong dung nhung ngudi nay de chan dung 
mot so ngudi kia thi nhung tu vien va nha thcr, giao duong 
va thanh duong, nhung noi ma ten Allah duffc tung niem 
nhieu chac chan se bi pha sup. Va chac chan Allah luon 
giup do' nhung ai ung ho chinh nghia cua Ngai, qua that, 
Allah la Dang Toan nang day quyen luc va sue manh.$» 
(Chuong 22 - Al-Hajj, cau 40). 

Neu Jihad duoc sac lenh de gio cao loi phan cua Allah 
thi cac Masjid la nhung noi tot nhat de bieu hien loi Tawhid va 
de thuc hien cac nghia vu ton giao sau loi tuyen the Shahadah. 
Chfnh vi vay ma viec phong ve va bao quan cac Masjid la 
nghia vu bat buoc doi voi nhung nguoi Muslim. 

Loi phan ciia Allah: ^Va neu Allah khong dung nhung 
nguoi nay de chan dung mot so nguoi kia thi nhung tu vien 
va nha thcr, giao duong va cac Masjid, nhung noi ma ten 
Allah duoc tung niem nhieu chac chan se bi pha sup.$» 

(Chuong 22 - Al-Hajj, cau 40). 



13 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Imam Ibnu Jarir ife noi: "Lai noi dung nhat ve y nghia 
cua cau Kinh nay: qua that Allah Toi Cao cho biet rang neu 
nhu Ngai khong dung nhung nguoi nay ngan chan mot so 
nguoi kia thi chac chan se xay ra nhu Ngai da phan; Ngai da 
cho nhung nguoi Muslim day lui nhung nguoi tho da than 
trong su pha hoai do, cho nhung nguai chmh true ngan nhung 
ai co hanh vi bat cong ... " (9) . 

Imam Ibnu Kathir @& noi: "Co nghia la neu Allah khong 
dung mot nhom nguoi nay chan dung mot nhom nguoi kia, neu 
Ngai khong de mot nhom nguoi nay ngan chan dieu xau va ac 
due cua nhom nguoi kia theo nhung gi gi ma Ngai da sap dat 
va an bai thi chac chan trai dat se bi huy hoai, chac chan ke 
manh se tieu diet ke yeu". (Tafseer Al-Qur'an Al-Azim trang 
901). 

Imam Al-Baghawi Jfc noi: "Y nghia cua cau Kinh nay la 
neu nhu Allah khong de nhung nguoi nay ngan chan nhCrng 
nguoi kia bang con duong Jihad, thuc thi su trung phat theo 
giao luat thi chac chan nhung noi dang le nguyen Salah cua cac 
tin do trong giao ly cua moi vi Nabi se bi pha sup, cac nha tho 
trong thoi cua Nabi Musa *S se bi pha sup, cac nha tho trong 
thai cua Nabi Ysa *§! se bi pha sup va trong cac Masjid trong 
thai cua Muhammad II se bi pha sup". {Tafseer Al-Baghawi: 
3/290). 

Mot trong nhung viec lam bao qua va phong ve cho cac 
Masjid la giup do ton giao cua Allah nhu Ngai da phan: 



Ja-mi'a Al-Bayaan An Ta'weel Ayah Qur'an 18/647. 

14 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 



CVa chac than Allah ludn giup da nhung ai ung ho ctrinh 
nghia cua Ngai, qua that, Allah la Dang Toan nang day 
quyen luc va sue manh.^ (Chuang 22 - Al-Hajj, cau 40). 

Ljjjidu SjtjiT ijStej sjLSJf ijiiit j j^ufe oi > 

(Nhirng ai ma TA de ho vung vang tren trai dat thi ho se 
dang le nguyen Salah mot each chu dao, dong Zakah, bao 
ban nhau lam dieu phai va ngan can nhau lam dieu sai 
quay. Nhung tat ca moi viec deu a su dinh doat cua Allah.}* 

(Chuang 22 - Hajj, cau 41). 

Vi su vi clai va thieng lieng cua cac Masjid nen Allah da 
qui dinh rang dieu xau xa, toi te va bat cong nhat chmh la hanh 
vi ngan can viec tung niem va tha phuang Allah trong cac 
Masjid cung nhu hanh vi dap pha chung. Allah, Dang Toi Cao 
phan: 

i^ji^s- (4 j^-j j^A. &\ t yL» pjii ^y>j y 

[ ^ i :S 

CVa con ai sai quay hen ke da ngan can cac Masjid cua 
Allah khong cho ten cua Ngai duffc tung niem trong do, va 
con co gang tim moi each dap pha chung)> (Chuong 2 - 
Albaqarah, cau 114). 

Va khong phai nghi nga gi nua rang Allah da xoa bo het 
tat ca cac he thong giao ly truac va thay vao bang he thong 



15 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

giao ly cua Islam. Sau khi da xoa bo va thay the he thong giao 
ly mdi nay thi Ngai ngan cam tat ca cac nha tho, cac noi tho 
phuong cua ngiroi Do thai va sac lenh phai dung len cac 
Masjid va ton vinh chiing, phai trong coi va gin gift chiing. 
Allah phan: 

^(Anh sang cua Allah duoc toa) trong cac ngoi nha 
(Masjid) ma Allah cho phep duoc dung len, duoc tung 
niem ten cua Ngai, duoc tan duong va ca ngoi Ngai trong 
do sang chieujt (Chuong 24 - Annur, cau 36). 

An phuc cua cac Masjid duoc khang dinh trong Hadith 
do Abu Huroiroh Jh thuat lai rang Thien su cua Allah # noi: 

"Bat nude duoc yeu thich nhat doi vdi Allah la cac Masjid 
cua no va dat nuoc bi ghet nhat doi voi Allah la cac cho cua 

no" (Muslim: 671). 

Imam Annawawi M, noi: "Dat nude duoc yeu thich 
nhat doi voi Allah la cac Masjid cua no" boi vi cac Masjid la 
nhung ngoi nha de phu phuc va tho phuong Allah, la nhung 
nen tang cua long Taqwa; "va dat nude bi ghet nhat doi vdi 
Allah la cac cho cua no" boi vi cac cho la noi ton tai su gian 



16 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



lan, lira loc, cho vay lay lai, the thot gia doi, lam trai loi hua, 
khong co sir tuong nho va tung niem Allah, .. (l0) 

Imam Al-Qurtubi jft, noi: "Bat nuwc duffc yeu thich 
nhat doi voi Allah la cac Masjid cua no" co nghia la nhung 
ngoi nha dirge yeu thfch nhat trong mot dat nuoc la cac Masjid 
boi vi do la nhirng noi danh rieng cho sir tho phuong, tung 
niem, tu hop nhijng nguoi co due tin, bieu Men cac bieu hieu 
cua ton giao, hien dien cua cac vi Thien Than; con rieng cac 
cho la nhung noi bi ghet nhat trong mot dat nuoc doi voi Allah 
boi vi do la nhung noi danh rieng cho nhu cau tran tuc, khong 
co sir tung niem Allah, la noi ton tai cua nhung loi the gian doi, 
la doanh trai cua Shaytan, la trung tarn de chiing quay nhieu 
cac be toi. (11) 




Muc thii- ba 
Ba Masjid an phuc va thieng lieng nhat 

Ba Masjid an phiic va thieng lieng nhat la Masjid Al- 
Haram o Makkah, Masjid cua Thien su - Annabawi o Madinah 
Munauwarah va Masjid Al-Aqsa 6 Palestine. Co so giao ly cho 
dieu nay la Hadith do Abu Zdar 4& thuat lai, ong noi: Toi da 
hoi: Thua Thien su cua Allah! Masjid nao la Masjid dau tien 
tren trai dat? Nguoi # noi: "Masjid Al-Haram". Toi hoi: Ke 
den la Masjid nao? Nguoi II noi: "Masjid AI-Aqsa". Toi hoi 



Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/177. 
Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Sahih Muslim 2/294. 

17 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



tiep: Khoang each thai gian giua hai Masjid do la bao nhieu? 
Nguoi ft noi: 

"Bon muoi nam, va a bat cu noi nao nguoi co mat, khi den 
gift Salah thi nguoi hay dang le nguyen Salah boi vi noi do 
la Masjid" (Albukhari: 425, 3366; Muslim: 520). 

Ong Ibnu Abbas 4k thuat lai rang Thien su cua Allah ft 

noi: 

"Vien da den (duffc gan 6" goc ngoi den Ka'bah) duffc mang 
xuong tu Thien Dang, no co mau cue trang nhu sua nhung 
no da tro 1 thanh mau den do toi loi cua con chau Adam" 

(Tirmizdi: 877, ong noi Hadith tot va Sahih, va Hadith dupe 
Sheikh Albani xdc nhdn Sahih). 

Ong Ibnu Abbas 4h cung thuat lai trong mot Hadith khac 
rang Thien su cua Allah ft noi ve vien da den: 

"The boi Allah, vao Ngay Phuc Sinh Allah mang no den, 
cho no doi mat de nhin thay, chiec luoi de noi chuyen va no 

18 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

lam chung cho ai da see cham no thuc su" (Tirmizdi ghi lai 
vai so thu tie 961, Ahmad: 1/266 va Tirmizdhi noi: Hadith tot, 
Sheikh Albani xdc nhdn Sahih). 

6ng Abu Huroiroh thuat lai rang Thien sii cua Allah 

m noi: 

. ^ VI t ^ A~u» J ^ ^ * Jtj (^jl^JI el jj 

"Dang il nguyen Salah trong Masjid nay cua Ta (Masjid 
Nabawi tai Madinah) tot hon mot ngan lan dang le nguyen 
Salah tai cac Masjid khac ngoai tru Masjid Al-Haram" 

{Albukh'ari: 1190, Muslim: 1394)' 

Ong Jabir 4fe thuat lai rang Thien su cua Allah # noi: 

pij 4j>-L= jjjl oljj II olj-^ U^-? ;"}LyS> i_i!l 5jL« (J-^iil JJJT- J I (3 

"Dang le nguyen Salah trong Masjid nay cua Ta (Masjid 
Nabawi tai Madinah) tot hon mot ngan lan dang le nguyen 
Salah tai cac Masjid khac ngoai tru Masjid AI-Haram; va 
dang le nguyen Salah trong Masjid Al-Haram tot hon mot 
tram ngan lan so voi dang ll nguyen Salah tai cac Masjid 
khac." (lbnu Ma-jah: 1406, Ahmad: 3/343 va Sheikh Albani 
xdc nhdn Sahih). 

Va trong Hadith duoc ghi lai boi Al-Bazaar va Ibnu 
Abdul-Bar qua loi thuat cua Abu Addarda rang Thien su cua 
Allah S noi: 



19 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



"Va ll nguyen Salah tai ngoi din Maqdis (Jerusalem) bang 
nam tram lan le nguyen Salah". 

6ng Abu Huroiroh thuat lai rang Thien su cua Allah 

II noi: 

.\nv pL^j ^^A ^ \ ^Sj ^jUJi oijj « ^^asSll 

"Khong duffc phep di du hanh tham vieng ngoai ba Masjid: 
Masjid nay cua Ta, Masjid Al-Haram va Masjid AI-Aqsa 
(Jerusalem - Palestine)" {Albukhari: 1189, Muslim: 1397). 

Ong Abu Huroiroh A thuat lai rang Thien su cua Allah 

S noi: 

"Cai khoang giii'a ngoi nha va buc thuyet giang cua Ta la 
mot trong nhung ngoi vuan Thien Dang, va buc thuyet 
giang cua Ta nam tren ho Hawdh cua Ta" {Albukhari: 1196, 
Muslim: 1391). 




Muc thu- tu- 

Masjid an phuc dung sau ba Masjid Al-Haram, 
Al-Aqsa va Annabawi la Masjid Quba' 

20 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Ong Abdullah bin Umar 4% thuat lai rang Thien su cua 
Allah II noi: 

(I ^S^jj ^-4*" J> ij^ ~ , sA c ' ^ (J^ 3 ~ (jp^ 6^ 11 

"Nabi S thucmg den Masjid Quba' vao moi ngay thii" bay 
bang each di bo hoac cuoi con vat" 

Va Abdullah bin Umar 4& thucmg lam giong nhu vay. 
Day la Hadith do Albukhari ghi lai, con trong Muslim: 

"Thien su 1 cua Allah II thucmg den Masjid Quba' bang 
each di bo hoac cuoi con vat de dang il nguyen Salah hai 
Rak'at 6" do". 

Ong Sahl bin Hanif 4* thuat lai rang Thien su cua Allah 

H noi: 

"Ai tay sach than the (lam Wudu' hoac tarn) a nha roi di 
Masjid Quba' de dang le nguyen Salah hai Rak'at a do thi 
se duffc ban cho an phucVc giong nhu an phuac di lam 
Umrah" (Annasa-i: 700, Ibnu Ma-jah: 1412). 

Ong Usaid bin Zhuhair Al-Ansari 4a thuat lai loi cua 
Thien su H: 



21 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

"Le nguyen Salah trong Masjid Quba' giong nhu' Umrah" 

(Tirmizdi: 324, IbnuMa-jah: 1411 va Sheikh Al-Bani xdc nhan 
Sahih). 

Bieu nay khong nam trong y nghia duoc phep du hanh 
tu xa den de vieng tham ma sir vieng tham Masjid Quba' tu 
trong Madinah hoac doi voi ai da den Madinah roi muon vieng 
Quba' . Rieng doi voi ai du hanh tu phuong xa den chi de vieng 
tham thi khong duoc phep thuc hien ngoai tru doi voi ba 
Masjid nhu da noi 6 phan truoc. 




Muc thu' nam 
An phuc cua viec xay cat va bao quan cac 
Masjid 

Co rat nhieu bang chung cho thay Islam bao cham soc 
va bao quan cac Masjid, tieu bieu nhu loi phan cua Allah: 

22 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



^Chi ai tin noi Allah va Ngay Phan xu cuoi ciing va nang 
dang le nguyen Salah va dong Zakah va khong sff ai ma chi 
so" mot minh Allah thi do moi la nhung ngudi cham soc va 
bao quan cac Thanh duong cua Allah. May ra nhung ngudi 
do co the se la nhung ngudi duffc huong dan.|t (Chuong 9 - 
Attawbah, cau 18). 

Viec cham soc va bao quan Masjid co nghia la bao ton 
va gin giu, va su bao ton va gin giu cac Masjid co nghia la xay 
cat, giu - sach dep va trong coi de cac Masjid luon la nhung noi 
thieng lieng va ton nghiem cho viec dang le nguyen Salah, tung 
niem, hoc hoi va truyen day kien thuc giao ly - va kien thuc vi 
dai nhat chinh la Qur'an, va cac hinh thuc tho phuong khac. 

Cac Masjid la nhung noi chi danh rieng de tho phuong 
Allah, mot minh Ngai duy nhat. Allah phan: 

i\a cac Masjid deu la cua Allah. Do do, chcr cau nguyen, 
khan vai mot ai khac cung voi Ngai trong do$> (Chuong 72 - 
Al-Jinn, cau 18). 

jlL^j SjL^dl p^lj jOLi 1 ^5 i l j£- 'ij f * J^j © JUi"f \j 



23 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



4(Anh sang cua Allah duffc toa) trong cac ngoi nha 
(Masjid) ma Allah cho phep duffc dung len, duffc tung 
niem ten cua Ngai, duffc tan duong va ca ngoi Ngai trong 
do sang chieu. Nhung nguoi ma viec mua ban doi chac 
cung nhu viec lam an kinh doanh khong lam ho xao king 
viec tuong nhd Allah, khong lam ho xao lang viec dang le 
nguyen Salah va xuat Zakah; ho luon lo so - cho Ngay ma 
trai tim va cap mat cua ho se dao Ion (\e viec bi phan xet 
trudc Allah). Ho luon hy vong Allah se ban cho ho phan 
thuong tot nhat ve nhumg viec thien ma ho da lam va ho 
luon mong Ngai se gia an them cho ho, boi vi Allah la Dang 
cung duong vo ke cho ai Ngai muon mot each khong tuih 
toan.J* (Chuong 24 - Annur, cau 36 - 38). 

Lai phan cua Allah: <|Allah cho phep duffc dung Ien|» 

co nghia la Allah ra lenh phai xay dung cac Masjid, phai cham 
soc va bao quan chiing. Co loi giai thfch rang: Allah ra lenh 
phai bao quan va giu cho cac Masjid luon duoc thanh sach 
khoi nhung dieu 6 ue, nhung loi noi va hanh dong sam bay" 2 '. 

Imam Al-Tabari jfe, noi ve y nghia cua loi ^Allah cho 
phep duffc dung len)>: Allah cho phep xay cat cac Masjid, con 
mot so hoc gia khac thi noi: "Allah cho phep ton vinh Sau 
do, ong chon cau thu nhat la cau noi dung nhat, ong noi: "Doi 
voi toi, cau noi dung nhat la cau noi cua Muja-hid, do la: Allah 
cho phep xay dung cac Masjid, giong nhu Allah da phan trong 
cau Kinh: 



Tafseer Al-Qur'an Al-Kareem cua hoc gia Ibnu Kathir trang 943. 

24 ' 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



CVa hay nha lai khi Ibrahim va Isma'il xay mong cua Ngoi 
den (Ka'bah) va cau nguyen thua: Lay Thuong De cua bay 
toi, xin Ngai chap nhan viec lam cua bay toi; qua that, Ngai 
la Dang Hang Nghe va Hang Biet.)> (Chuang 2 - Albaqarah, 
cau 127). 

Viec dung len trong cac lai Kinh thuong mang y nghia 
xay cat."' ; ' 

Hoc gia Assa'di A noi: "Strong cac ngoi nha (Masjid) 
ma Allah cho phep duwc dung len, duffc tung niem ten cua 
Ngai |* , day la tong the giao luat cho cac Masjid, su dung len 
mang y nghia: xay cat, cham soc, bao quan va giu cho cac 
Masjid luon thanh sach khoi nhung 6 ue va pha hai, giu gin va 
bao ton cac Masjid khoi nhung hanh vi dap pha cua nguoi 
ngoai dao, giu cac Masjid trong sach khoi nhung hanh vi va lai 
noi sam bay; va tieng dugc cat len trong cac Masjid phai la 
nhung loi tung niem va tuong nha Allah." <14) 

Ong Amru bin Maymun A noi: "Toi da co co hoi kip 
vai thai cac vi Sahabah cua Thien su, va ho deu noi: Cac 
Masjid la nhung ngoi nha cua Allah, qua that viec ton vinh 



Jami'a Albayaan An Ta'weel Ay Al-Qur'an cua hoc gia Attabari 19/190, 
va xem them Tafseer Al-Baghawi 3/347. 
<14) Tayseer Al-Kareem 
gia Assa'di trang 518. 



<14) Tayseer Al-Kareem Arrahman Fi Tafseer Kalaam Al-Manaan cua dai hoc 



25 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

ngoi nha cua Allah la mot nghia vu thieng lieng doi voi Allah 
cho nhung ai den vieng tham no". <15> 

Qua that, Thien su cua Allah ft da khuyen khfch va thiic 
giuc viec xay cat cac Masjid. Ong Uthman bin Affaan 4k thuat 
lai rang Thien su cua Allah ft noi: 

pi— » j to- pSj (.SjUkJI t\ jj (( j a] iJLi\ Jj 4JJ II^lI^ ,Jj ^ » 

.orr (j, 

"Ai xay cat mot Masjid vi Allah thi Allah se xay cho nguoi 
do mot can nha giong nhir vay noi Thien Dang" (Albukhari: 
450, Muslim: 533). 

Ibnu Hajar noi ve 161 cua Thien sir ft: "Ai xay cat 
mot Masjid" mang y nghia bao ham ca Ion va nho. (Fathul- 
Bary 1/545). 

Ong Anas bin Malik <&> thuat lai rang Thien su cua Allah 

ft noi: 

"Ai xay mot Masjid vi Allah du Ion hay nho thi Allah se 
xay cho nguoi do mot can nha noi Thien Dang" {Tirmizdi: 
319 va dupe Sheikh Albani xdc nhdn Sahih). 

Ong Abu Zdar 4* thuat lai, Thien su cua Allah ft noi: 



(15) Ibnu Jarir ghi chep trong Jami'a Al-Bayaan 19/189. 

26 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



l_~;£ySjl II iM-l tj, l^JO Al 4jjl ^Jj oUal (jityuLa j-JJS^j IjCft-La ^> )) 

"Ai xay mot Masjid vi Allah cho du chi khoang bang to ga 
go cat thi Allah se xay cho y mot ngoi nha noi Thien Dang" 

(Attarghib Wattarheeb cua hoc gid Al-Munzdari 1/262). 

Ibnu Hajar noi: "Da so cac hoc gia cho rang Hadith 
tren mang y nghia cuong dieu hoa boi vi to cua con ga go cat la 
noi de no de trung, no khong du lam noi dang le nguyen Salah 
danh cho mot nguoi. Mot so hoc gia khac thi noi: Hadith mang 
y nghia theo nghia den cua no tuc la su mo rong them cho 
Masjid khi can hoac sy tham gia dong gop tu nhieu nguoi 
trong viec xay Masjid ... " n6) . 

Con loi cua Thien su S "Ai xay mot Masjid vi Allah" 
co nghia la thanh tarn vi mot minh Allah trong viec xay cat 
Masjid. Ibnu Hajar £fe thuat lai loi cua Ibnu Al-Jawzi (ft: "Ai 
ghi ten cua minh len Masjid ma y da xay cat thi y 6 each xa voi 
long thanh tarn" 1 17) . Va ai xay cat Masjid voi tien thu lao thi y 
se khong duoc phan an phuoc nhu trong loi duoc cua Hadith 
boi vi khong co long thanh tam ll8) . 

Rieng loi cua Thien su S trong Hadith duoc thuat lai boi 
Uthman -fe "Allah se xay cho nguoi do mot can nha giong 
nhu vay noi Thien Dang", hoc gia Al-Qurtubi ft noi: "Su so 
sanh 6 day khong mang y dung theo nghia den cua no ... ma no 



Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 
Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 
Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/545. 

27 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



ham y rang Allah xay cho y voi phan thuong la xay mot ngoi 
nha cho y nhung ngoi nha do se tot hon, vi dai hon". (19) 

Imam Annawawi M noi: Ldi cua Thien sur S "giong 
nhu' vay" co the ham chua hai y: mot la Allah se xay cho 
nguoi do giong nhu vay trong each goi la nha, nhung dac diem 
va ban chat cua can nha do hoan toan khac boi vi nhu da biet 
nhung gi 6 noi Thien Dang deu tot dep hon nhung gi 6 tran 
gian, nhung gi duoc chuan bi d noi Thien Dang la nhung thu 
chua co cap mat nao tung nhin thay, chua co doi tai nao tung 
nghe va cung chua co mot trai tim con nguoi co the hinh dung; 
hai la an phiic cua ngoi nha duoc ban thuong cho viec xay 
Masjid tot dep hon cac ngoi nha khac trong Thien Dang giong 
nhu an phiic cua Masjid tot dep hon so voi nhung ngoi nha tren 
the gian. (20) 

Imam Ibnu Hajar M noi: "Va mot trong cac cau tra loi 
thuyet phuc lam hai long nguoi thac mac la su so sanh d day 
con phai xet den chat luong, da co biet bao nhieu ngoi nha tot 
dep hon gap mudi hay gap tram lan cac ngoi nha khac".' 2 " 

Va khong phai nghi ngo gi nija rang the gioi 6 noi Thien 
Dang rong Ion va tot dep hon so voi c5i tran gian boi le mot 
gang tay 6 noi Thien Dang da tot dep hon ca the gian roi.' 22 ' 

Ong Abu Huroiroh 4* thuat lai rang Thien su cua Allah 

S noi: 



Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim cua hoc gia Al- 
Qurtubi 2/130. 

m Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/18. 

(21) Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/546. 

(22) Fathul-Bary Sharh Sahih Albukhari 1/546. 

28 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



jl oils ^o-**J\ 0^ l-i-?^*4^o ^\ Ajjjj Lu-uv^o^ aS^s l^-L^> 

olj}j "Ajjjs J>jlj Vj-a AJL^J-i 4j11>-^ <Cj*t*S> (3 ^? L^-^jji-l ^jl ^Jj-^ 

.^UH\ ^>-j 1 ^ <Jj +>\a jjl 

"Qua that, nhung viec lam cung nhu nhung an phudc cua 
nguoi co due tin van con tiep dien cho y sau khi diet la kien 
thuc ma y da truyen day cho nguoi, de lai diia con ngoan 
dao cung vol quyen Kinh Qur'an hoac mot Masjid y da xay 
hoac mot ngoi nha y da xay cho con duong chinh nghia cua 
Allah hoac mot con song ma y da bo cong hoac tien cua de 
dao nen; nhung thu do van con tiep dien cho y den sau khi 
chet" (bnu Ma-jah: 242 va Sheikh Albanixdc nhan Hadith tot). 




Muc thu sau 

A. * r 

An phuc cua viec di bo den Masjid 

Viec di bo den cac Masjid de thuc hien le nguyen Salah 
tap the la mot trong nhung hinh thuc tha phuang vi dai. Qua 
that, an phuc ve viec lam nay dugc noi den qua rat nhieu 
Hadith, tieu bieu: 

1- Trai tim luon yeu thich den voi cac Masjid se dugc a 
duoi bong mat cua Allah vao Ngay Phan Xet. Ong Abu 
Huroiroh <& thuat lai rang Thien su cua Allah II noi: 

29 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Bay top nguoi duffc Allah che mat duoi bong mat cua 
Ngai vao ngay ma khong co bong mat nao ngoai bong mat 
cua Ngai: vi Imam cong bang va liem chmh; nguoi thanh 
nien nang thcr phirong Thirang De cua y; nguoi dan ong co 
trai tim gan lien vol Masjid; hai nguoi hoi ngo vi yeu 
thuang Allah va chia tay vi yeu thuong Allah; nguoi dan 
ong khi dugc nguoi phu nu co sac dep va giau co goi moi 
den vol Zina thi noi: qua that toi so' Allah; nguoi lam 
Sadaqah (bo thi) mot each kin dao va am tham den noi tay 
trai khong biet nhung gi ma tay phai da cho di; va nguoi 
ngdi mot minh tung niem Allah va doi mat tuon dong le." 
(Albukhari: 660, Muslim: 1423). 

Imam Annawawi £fe noi trong bo Sharh cua ong ve loi 
cua Thien su # "nguoi dan ong co trai tim gan lien voi 
Masjid": co nghia la nguoi rat yeu thich den cac Masjid, luon 
bam tru voi tap the trong le nguyen Salah, chu khong phai 
mang y nghia la thuong xuyen ngoi trong Masjid. (Sharh 
Annawawi Ala Sahih Muslim 7/126). 

Ibnu Hajar dfe noi: "trai tim gan lien voi Masjid" giong 
nhu muon so sanh voi mot thu gi do duoc gan trong Masjid 
chang han nhu chiec den, dieu nay mang y nghia rang trai tim 
luon bam tru trong Masjid mac du than xac o ben ngoai; bang 
chung cho dieu nay la loi ghi chep cua Al-Jawzaqi: "nhu the 
trai tim cua y duox gan trong cac Masjid". Va loi "trai tim 
gan lien voi Masjid" cung co the mang ham y rat yeu thfch 

^30 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Masjid; bang chung cho dieu nay loi ghi chep cua Ahmad: 
"gan lien vol Masjid" (Fathul-Bary 2/145). 

2- Di bo den Masjid se dugc nang cap bac, dugc boi xoa 
toi loi va dugc ghi cho cac an phuoc va cong due. Ong 
Abdullah bin Mas'ud 4k noi: 

Jjs-ULUI ali ya -^-^J> (J) A**J 15 jj^JaJl ^y^s^i \ ya Uj )) 

l$j *1& -lafej l$J a) £-9^?j 5ilL>- tfc ^aJsj £jlai- J^=« i] 4jjl cliff 

"Bat ky nguoi dan ong nao chinh chu viec tay sach than the 
roi di den mot Masjid nao do thi deu dugc Allah ghi cho 
m6i buwc di cua y la mot an phutfe, m6i butfc di dugc nang 
len mot bac va moi buwc di dugc xoa di mot dieu toi loi." 

(Muslim: 654). 

Ong Abu Huroiroh # thuat lai loi ciia Thien SU ^h'. 

"Le nguyen Salah cua nguoi dan ong cung vol tap the dugc 
nhan len hai muoi lam lan so vol le nguyen Salah cua y tai 
nha hoac tai chg. Qua that, khi nao y lam Wudu' va lam 
Wudu' that tot roi y roi nha den Masjid chi de thuc hien le 
nguyen Salah thi moi mot budc di y dugc nang len mot bac, 
dugc xoa mot toi ..." (Abukhari: 647, Muslim: 649). 



31 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Ong Abu Huroiroh 4* thuat lai, Thien su cua Allah # 

noi: 

.111 

"Ai tay sach than the tai nha cua minh roi di bo den mot 
ngdi nha nao do trong cac ngdi nha cua Allah de thuc hi en 
nghia vu Salah bat buoc doi vol Allah thi trong moi hai 
buffc di cua y: mot budc duffc xoa di mot dieu toi va mot 
buffc duwc nang len mot bac cap." (Muslim: 666). 

Imam Al-Qurtubi Us noi: "Adda-wadi noi: Neu y co 
nhung dieu toi loi thi se duoc xoa toi con neu nhu khong co thi 
y se duoc nang len cap bac. Toi noi: Dieu nay chi dat duoc mot 
cap bac voi mot buoc di, hoac la duoc boi xoa toi loi hoac la 
duoc nang cap bac. Nhung nguoi khac noi: Khong, ma voi moi 
mot buoc di y se dat duoc ca ba dieu nhu loi cua Thien su US 
noi trong mot loi dan khac: "Bat ky ngwdi dan ong nao chinh 
chu viec tay sach than the roi di den mot Masjid nao do thi 
deu dwoc Allah ghi cho moi bw&c di cua y la mot an phw&c, 
moi bw&c di dwffc nang len mot bac va moi bw&c di dwffc xoa 
di mot dieu toi loi." {Muslim: 654)". (23) 

Va toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul -Aziz 
bin Baaz £fe noi: "Moi mot buoc di: duoc nang len mot cap 
bac, duoc xoa di mot toi va duoc ghi cho mot an phuoc. Phan 



(23) 

Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim cua hoc gia Al- 
Qurtubi 2/290. 

32 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



'dugc ghi cho mot an phuoc' la phan dugc noi them trong 
Muslim theo loi thuat cua Ibnu Mas'ud. Neu nhu loi dan noi 
trong moi hai buoc di: mot buoc se xoa toi va mot buoc se 
nang len mot cap bac dugc cho la Sahih thi loi dan cua Muslim 
theo loi thuat cua Ibnu Mas'ud dang dugc cho la Sahih hon; roi 
Allah ban them an phuoc nen Ngai da qui dinh moi mot buoc 
se dugc ban hong phuc: dugc nang mot cap bac, xoa mot toi, 
va dugc ghi cho mot cong duc". (24) 

3- An phuc di bo tro ve nha cung dugc ghi cho giong nhu 
an phuc di bo den Salah trong Masjid neu mot nguoi hy vong 
nhu the. Ong Ubai bin Ka'ab 4te thuat lai: Co mot nguoi dan 
ong, toi khong biet co ai khac ngoai nguoi dan ong nay d each 
xa Masjid hon ong ta va ong ta khong he bo mot Salah tap the 
nao. Co loi bao ong ta: Se de dang hon cho ong neu ong mua 
mot con lua de cuoi trong dem toi va trong bai cat nong chay? 
Ong ta noi: Toi khong lay lam vui mung khi nha cua toi 6 ben 
canh Masjid, qua that, toi muon dugc ghi cho an phuoc trong 
viec di bo den Masjid va tro ve voi gia dinh. The la, Thien su 
cua Allah S noi: 

.■nr pL^. (( aL dUS iliS ia\ Zf? II » 

"Qua that, Allah da tap hop tat ca dieu do cho ngiroi" 

{Muslim: 663). 

Imam Annawawi ft noi: Trong Hadith nay la su khang 
dinh rang trong nhvrng buoc chan ve tu Masjid cung dugc ghi 
cho an phuoc giong nhu di Masjid.' 25 ' 



Toi da nghe nghe Sheikh giang Sahih Muslim, Hadith so 21 19. 
Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 5/174. 

33 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 
Ong Abu Musa >4k thuat lai, Thien su cua Allah ft noi: 

"Qua that, nguoi co an phuwc Ion nhat trong Ie nguyen 
nguyen Salah la nguoi di bo xa nhat den vol no, va nguoi 
chef doi le nguyen Salah cho den khi y dang le nguyen Salah 
cung vdi Imam co an phudc Ion hon nguoi dang le nguyen 
Salah xong roi di ngu." (Albukhari: 651, Muslim: 662). 

Ong Jabir Jk thuat lai: Co mot khoang dat trong xung 
quanh Masjid (cua Nabi) nen bo toe Salimah muon chuyen den 
song gan Masijd. Thong tin do da den tai Thien su cua Allah 
ft, Nguoi noi: "Ta nghe tin rang cac nguoi muon di chuyen 
den gan Masjid". Ho noi: Vang, dung vay Thua Thien su cua 
Allah, qua that, chiing toi thuc su muon nhu the. Nguoi ft noi: 

"Nay bo toe Salimah, nha cua cua cac nguoi se duwc ghi vet 
tich cua cac nguoi, nha cua cua cac nguoi se duwc ghi yfa 
tfch cua cac nguoi" (Albukhari: 656, Muslim: 665). 

4- Di bo den Masjid se duoc boi xoa toi loi. Ong Abu 
Huroiroh i& thuat lai rang Thien su cua Allah ft noi: "Cac 
nguoi co muon Ta chi cho cac nguoi dieu ma Allah dung no de 
boi xoa toi loi va nang cap bac cho cac nguoi khong?". Cac 



34 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Sahabah noi: Thua Thien su cua Allah, chiing toi rat muon. 
Nguoi H noi: 

jJo j^Lfill jUaljlj J^a-LLlH jl UaiU S^5j ojlS-Jl Jp jjJp^I " 

"Hoan chinh Wudu' trong hoan canh kho khan, nhieu 
bircrc chan den Masjid va cho - doi ll nguyen Salah tiep theo 
sau khi da dang le nguyen Salah xong; do la nhung dieu 
buoc chat (nguoi be toi vol an phuffc cua Allah)" (Muslim: 
251). 

Boi xoa toi loi mang ham y ve long khoan dung va su 
tha thu cua Allah. Day la bang chung ve sir tha thu toi loi cua 
Allah cho nguoi be toi va Ngai se nang cap bac cua ho noi 
Thien Dang cua Ngai. Hoan canh kho khan trong Hadith muon 
noi la troi ret, thoi tiet khac nghiet hoac co the dau benh, ..; con 
nhieu buoc chan ngu y cho 6 each xa voi Masjid va thuong 
xuyen den Masjid. l26) 

5- Di bo den Masjid sau khi hoan chinh Wudu' se duoc 
tha thu toi loi. Ong Uthman bin Affan 4fe thuat lai: Toi da nghe 
Thien su cua Allah H noi: 

\j&*}L^23 <C j^Sl*J\ 3*^L^J1 {S^* (*"* ^y^^ ^c-"^ 3*^L^iiJ U^?jj H 

"Ai lam Wudu' de dang le nguyen Salah, y chu dao hoan 
chinh Wudu' r6i di bo d§n Salah bat buoc, y dang I§ 
nguyen Salah cung vol moi nguoi hoac cung voi tap the 



Xem : Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 3/143. 

35 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



hoac thuc hien trong Masjid, Allah se tha thir toi I6i cho y" 

{Muslim: 232). 

6- Allah, Dang Toi Cao chuan bi mot su tiep don nhu mot 
vi khach quy trong Thien Dang doi voi ai di Masjid hoac ve 
lai, moi lan di hoac moi lan ve la moi lan duoc huong vinh du 
nay. Ong Abu Huroiroh * thuat lai loi cua Thien su ft: 

•1 jj « lit UlT Hy, jds-l j JJ iill iol -^1S^\ jl °y> » 

"Ai di Masjid hoac ve lai, cu* moi lan di va ve lai thi Allah 
chuan bi cho nguoi do trong Thien Dang mot sir tiep don 
nhu mot vi khach quy" (Albukhari: 662, Muslim: 669). 

Day la phan phiic to Ion ma Allah danh cho nhung ai cu 
moi ngay di di, ve ve tu Masjid sang chieu. 

7- Ai di Salah tap the trong Masjid nhung cuoc Salah do 
da bat dau thi y se duoc ban cho an phuoc giong nhu nguoi da 
den kip liic. Ong Abu Huroiroh thuat lai loi cua Thien sir ft: 

"Ai lam Wudu', y chinh chu Wudu' cua minh roi di 
(Masjid), nhung khi den thi y thay moi nguoi da dang le 
nguyen Salah, Allah Toi Cao cho nguoi do an phuoc giong 
nhu an phuoc cua nguoi da den dang le nguyen Salah do, 
tuy nhien, nhung nguoi do se khong bi giam mat di an 



36 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



phuac cua ho bat cu thu gi." (Abu Dawood: 564, va Sheikh 
Albani da xdc nhdn Hadith Sahih). 

8- Ai tay sach than the va rai khoi nha di dang le nguyen 
Salah tap the trong Masjid thi y dirge ghi cho la nguai dang a 
trong le nguyen Salah cho den khi y tra ve nha. Ong Abu 
Huroiroh 4* thuat lai rang Thien su cua Allah ft noi: 

.^^A/^ ^.^jdlji^i^l^^ j jLJ^i 4^>>^^j ?*"\/^ ^^.U-ij 

"Neu ai do trong cac nguoi lam Wudu' tai nha cua y roi 
den Masjid thi y se duac ghi la nguoi dang 6" trong Salah 

cho den khi y tra ve" (Ibnu Khuzaimah: 1/229, Alhakim: 
1/206, va Sheikh Albani da xdc nhdn Hadith Sahih trong 
Attarghib Wattarhib: 1/118). 

9- An phuac cua nguai tay sach than the tai nha roi roi 
nha di dang le nguyen Salah tap the tai Masjid giong nhu an 
phuac cua nguai di hanh huong Hajj. Ong Abu Umamah 4& 
thuat lai rang Thien su cua Allah ft noi: 

o\jj (I £ ^^"^ j>lj 0^j>-l3 4j j^Ss_« 3^L^? (j) ^ ^" fl <CLu Cx 6 " 

.jU^I ajl-o-j ooA pij Jjb jjl 

"Ai roi khoi nha cua y trong than the da dugc tay sach de 
di dang le nguyen Salah bat buoc thi an phuac cua y giong 
nhu an phuac cua nguoi di Hajj trong tinh trang Ihram" 

(Abu Dawood: 558, va Sheikh Albani xdc nhdn Hadith tot). 

10- Nguai rai nha di le nguyen Salah tap the tai Masjid la 
nguai duac bao dam a noi Allah. Ong Abu Umamah Al-Hily 
4s> thuat lai cua Thien su ft: 

37 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

^»\Js^3 ^ ^Ji- ji_3 tfej^ ^ jp (S^^ " 

J^jij ^-*i?p3 0^ ^ <i ^ L ?"- ! 4^ o^j^> Jj»- Jp 

^j^o 3^ ^ <U^~1 **J3 — U_9 oil jlj (J^>- Jp ( J^?^- > ^$-9 -j^- ^ .'- J l <J) 

"Ba nhom nguoi, tat ca ho, deu duwc bao dam noi Allah, 
Dang Toi Cao: Nguoi ra di chinh chien cho con duong 
chinh nghia cua Allah cho toi khi hy sinh se duoc thu nhan 
vao Thien Dang hoac y ducrc an phudc va chien loi pham 
(neu duffc song tr& ve); nguoi di Masjid neu chet se ducrc 
vao Thien Dang hoac se duc/c ban an phuac va chien loi 
pham (neu van con song trd" ve nha); va nguoi di vao nha 
cua mot each bang an" (Abu Dawood: 2494, Sheikh Albani 
xdc nhan Hadith Sahih). 

Day la hong phiic cua Allah khi Ngai cho moi nhom 
trong ba nhom nguoi nay sir bao dam cua Ngai. Su bao dam 
trong Hadith co nghia la duoc Allah bao dam phan an phuoc 
noi Ngai. Rieng loi "va nguoi di vao nha cua mot each bang 
an" co the mang mot trong hai ham y sau: 

Ham y thu nhat: Chao Salam khi vao nha. 

Ham y thu hai: Vao nha mot each an toan cho ton giao 

cua y. 

1 1 - Su tranh cai cua hang ngu cac Thien than can ke Allah 
ve cac buoc chan cua nguoi di bo den Masjid dang le nguyen 
Salah. Ong Abdullah bin Abbas 4k thuat lai loi cua Thien su # 



38 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



rang qua that, Allah, Dang Toi Cao da phan voi Ngudi H trong 
giac ngu: 

j^T J* - * Ct*J ?jS^Jl (J ol£Ui~\ 

"... Nay Muhammad! Nguoi co biet cac Thien Than o tang 
troi cao nhat (gan ke noi Allah) tranh cai nhau ve dieu gi 
khong? Ta noi: Thua, co bieT, ho tranh cai nhau v§ viec boi 
xoa toi loi cua viec ng6i lai trong cac Masjid sau cac 16 
nguyen Salah, cua viec di bo d§n cac bu6i dang il nguyen 
Salah tap thi, va cua viec hoan chinh Wudu' trong hoan 
canh khac nghiet. Va ai lam nhung dieu do thi se song tot 
dep, cheT t6t dep va toi 16i cua y se duoc xoa sach giong nhu 
ngay y moi lot long me ..." (Tirmizdi: 3233 va 3234, Sheikh 
Albani xdc nhan Hadith Sahih). 

12- Di bo den Masjid de dang le nguyen Salah tap the la 
mot trong nhung nguyen nhan dugc hanh phiic a coi doi nay va 
a coi Doi Sau boi vi loi cua Thien su 11 trong Hadith tren: 

p5jj 3233 p5j lSJuo jS\ oljj « ... oUj ^Ic dUi Jii °y>j ...» 

"...Va ai lam nhung dilu do thi se s6ng tot dep, diet tot dep 
..." (Tirmizdi: 3233 va 3234, Sheikh Albani xdc nhan Hadith 
Sahih). 

39 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Va bod vi Allah M da phan: 

^Ai lam viec thien, du nam hay nu, va la mot ngudi co due 
tin thi chac chan TA se cho y song mot doi song lanh manh 
va tot dep, va chac chan TA se ban cho ho phan thuong tuy 
theo dieu tot nhat ma ho da lam.)> (Chuang 16 - Annaml, cau 
97). 

13- Di bo den cac Masjid la mot trong cac nguyen nhan 
boi xoa toi loi boi loi cua Thien su S trong Hadith vua neu 
tren: 

pijj 3233 *3j ^j^. jS\ Ajj « ... <*\ ^ialj i^S^- Cr? o^j - ,l 

"...va toi 16i cua y se duffc xoa sach giong nhu ngay y moi 
lot long me ..." (Tirmizdi: 3233 va 3234, Sheikh Albani xdc 
nhan Hadith Sahih). 

14- Allah tiep dai nong hau nhung ai vieng Masjid. 6ng 
Salman thuat lai loi cua Thien SIT aijt; 

"Ai lam Wudu' tai nha cua minh roi den Masjid thi y la 
khach vigng cua Allah, va nghia vu cua ngudi dugc vieng 
phai tiep dai nong hau cho khach vieng." {Attabara-ni ghi 
lai trong Al-Mu'jam Al-Kabir: 6/253). 

40 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

Ong Amru bin Maymun thuat lai: Toi da kip song 
cung thai vol cac vi Sahabah cua Thien su va ho thuong noi: 
"Cac Masjid la cac ngoi nha cua Allah va qua that nghia vu cua 
Allah la tiep dai nhung ai vieng tham Ngai" (Ibn Jarir ghi 
trong Jami 'a Al-Bayaan 19/189). 

15- Allah vui ve viec nguoi be toi cua Ngai lam Wudu' tai 
nha roi di Masjid. Ong Abu Huroiroh <# thuat lai 161 cua Thien 

surft: 

0*h^\ ^~£jt ^ Jj>r- t M - J l (J^lj Ajl.-.u.Sj ^y^^^ ->S-\ ^ H 

"Bat cu ai lam Wudu' mot each chinh chu roi den Masjid 
chi dl dang 16 nguyen Salah thi se duffc Allah chao don 
long trong giong nhir nguoi ta chao don nguoi vang mat da 
lau gid" moi xuat hien" (Ibnu Khuzaimah trong bo Sahih cua 
ong 2/374). 

Qua that, hoc gia Ibnu Khuzaimah da dat ten cho chuong 
ma ong ghi Hadith nay voi loi "Chuong: Su vui mung cua 
Thuong Be Toi Cao ve viec di bo cua nguoi be toi cua Ngai 
den Masjid trong tinh trang da lam Wudu" (Sahih Ibnu 
Khuzaimah 2/374). 

16- Duoc ban cho anh hao quang tron ven vao ngay Phuc 
Sinh doi voi ai di bo trong dem den Masjid. Ong Buraidah 4fe 
thuat lai loi cua Thien su ft: 



41 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



^5 y> i^ta ji\ (( S^Ui!l pjj jjXj a»-ULU1 (_|) PAIL!! (3 i3i5^»-«J( " 

"Hay bao tin mirng cho nhimg ngiroi di bo trong dem toi 
den cac Masjid voi (phan thirong) anh hao quang tron ven 
vao ngay Phuc Sinh." (Abu Dawood: 561, Tirmizdi: 223). 




Muc thu' bay 
Cung each di bo den Masjid 

Di bo den Masjid dang le nguyen Salah mang phong 
each va le nghia: 

1- Hoan chinh Wudu' tai nha; ong Ibnu Mas'ud 
thuat lai loi ciia Thien sii S: 

t$J ili -lafej ^>-j^ ^4? ^ £-9jrfJ £^>- ^ >^ ^ ^ t T~^' 

.lot pij oljj 

"Bat ky ngiroi dan ong nao chinh chu viec tay sach than the 
roi di den mot Masjid nao do thi deu duffc Allah ghi cho 
m6i buwc di cua y la mot an phuac, m6i buwc di duffc nang 
len mot bac va m6i bmrc di duffc xoa di mot dieu toi 16i." 

{Muslim: 654). 

2- Tay sach mui hoi ciia eff the; ong Jabir bin Abdullah 
4& thuat lai rang Thien sur ciia Allah # noi: 

42 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Ai an toi hoac hanh thi hay tranh xa cong dong cua Ta 
hoac hay tranh xa Masjid cua Ta, va y hay ngoi lai nha cua 

y" (Albukhari va Muslim). 

Rieng trong lai dan cua Muslim: 

"Ai an hanh va toi va toi tay (cung ho voi hanh) thi dung 
den gan Masjid cua Ta boi qua that cac Thien Than cung 
cam thay kho chiu vol nhung thu ma con chau Adam (con 
ngudi) cam thay kho chiu". (27) 

3- An mac, chinh te, tuam tat va sach dep, bai Allah M 
da phan: 

^Nay hoi con chau Adam (con ngudi)! Cac nguoi hay an 
mac chinh te va trang nha a moi noi tha phuoTig)> (Chuang 
7-Al'Araf,cau31). 



Hanh, toi trong Hadith muon noi la khi an song khong duoc nau chin, boi 
vi khi chm thi no lai mang mui thom. Ham y cua Hadith khong phai la cam 
doan ai an hanh, toi hoac nhung gi co mui hoi thi khong duoc phep den 
Masjid de dang le nguyen Salah tap the ma Hadith muon noi rang ngudi nao 
da an toi, hanh hoac nhung gi co mui hoi thi hay tay sach va khu di mui hoi 
truoc khi den Masjid muc dich de tranh gay phien toai va cam giac kho chiu 
cho moi ngudi xung quanh cung nhu de ton vinh ngoi nha cua Allah. 

43 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Thien su cua Allah ft noi: 

"Qua that, Allah la Dang Toan My, Ngai yeu thfch cai dep" 

(Muslim: 91). 

4- Doc Ioi Du-a roi khoi nha va dinh tam di le nguyen 
Salah, noi: 

"Bismillah, Tawakkaltu alollo-h, la hawla wala quwata ilia 

billah" 

"Nhan danh Allah, toi pho thac cho Allah, khong co quyen 
nang va sue manh nao ngoai quyen nang va sue manh cua 

Allah". <28> 

Co the doc them cac loi Du-a sau day: 

& >ftjftftjftii te-zie-zte- >ft £ 

"Ollo-humma inni a'uzdu bika an adhilla aw udhall, wa a'uzdu 
bika an azilla aw uzall, wa a'uzdu bika an azhlim aw uzhlam, 
wa a'uzdu bika an ajhal aw yujhal alayya" 

"Lay Allah, qua that be toi cau xin Ngai che cho be toi tranh 
khoi viec lam nguoi khac lech lac hoac bi nguoi khac lam cho 



(28 ' Ai noi loi Du-a nay khi ra khoi nha thi se duoc Allah bao ve khoi sir quay 
nhieu cua Shaytan, xem Hadith duoc ghi lai boi Abu Dawood: 5095, 
Tirmizdi: 3426, va duoc Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih. 

44 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



lech lac; be toi cau xin Ngai che cho be toi tranh khoi viec ha 
thap nguoi khac hoac bi nguoi khac ha thap; be toi cau xin 
Ngai che cha be toi tranh khoi viec <16i xu bat cong voi nguoi 
khac hoac bi doi xu bat cong; va be toi cau xin Ngai che cho be 
toi tranh khoi viec lam nguoi khac ngu dot hoac bi lam cho ngu 
d6t". (29) 

jh^ cr?3 Jj* J*^*!3 r*-^ • li? 3 ^5 <Hp j^-j 
J*4-b 4 ' !lP 4 f^!3 ' ll? 3 uA^ - i>?j 'll? 3 c£^' i>?j 'II? 3 
'L>J jj 'bj 3 * d J«4-!3 'bj 3 -by eg^*4-l3 'bj 3 4 

« 1 iSjik jj <l Lf^ii. j) '1 i^S 

"Ollo-humma ij'al fi qolbi nu-ran, wa fi lisa-ni nu-ran, wa fi 
sam'i nu-ran, wa fi basri nu-ran, wa an yami-ni nu-ran, wa an 
yasa-ri nu-ran. Ollo-humma ij'al min fawqi nu-ran, wa min 
Tahti nu-ran, wa min ama-mi nu-ran, wa min kholfi nu-ran, 
wa a'zhim li nu-ran, wa azhzhim li nu-ran, waj'al li nu-ran, 
waj 'al li nu-ran. Ollo-humma A'tini nu-ran, waj 'al fi a'sobi nu- 
ran, wa fi lahmi nu-ran, wa fi dami nu-ran, wa fi sha'ri nu-ran, 
wa fi bashari nu-ran". 

"Lay Allah, xin Ngai ban anh sang trong trai tim be toi, anh 
sang trong chiec luoi cua be toi, anh sang trong tai cua be toi, 
anh sang trong doi mat ciia be toi, anh sang d ben phai ciia be 
toi, anh sang d ben trai ciia be toi. Lay Allah, xin Ngai ban anh 
sang 0 ben tren be toi, anh sang o phia duoi be toi, anh sang d 



■ ' Abu Dawood: 5094, Tirmizdi: 3427, Ibnu Ma-jah: 3884 va Sheikh Albani 
xac nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Sunnan Ibnu Ma-jah 2/336. 

45 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



dang truoc be toi, anh sang 6 dang sau be toi, xin Ngai khuech 
dai anh sang cho be toi, xin Ngai khuech dai anh sang cho be 
toi, xin Ngai hay ban anh sang cho be toi, xin Ngai hay ban anh 
sang cho be toi. Lay Allah, xin Ngai ban cho bay toi anh sang, 
anh sang trong tuy ciia be toi, anh sang trong thit cua be toi, 
anh sang trong mau cua be toi, anh sang trong toe ciia be toi va 
anh sang trong da cua be toi". <30> 

5- Khong chap cac ngon tay lai (cac ngon tay xen vao 
nhau) trong luc tren duong di Masjid cflng nhu trong le 
nguyen Salah. 6ng Ka'ab bin Ujrah 4k thuat lai 161 cua Thien 

sii S: 



2 t -» 



A^JLUI j) fjj^- j»J '"iy^>J iy^-^ °^=>jS-\ \Joy IS] » 

HI/1 

"Ai trong cac ngiroi lam Wudu' mot each chu dao roi roi 
nha vol muc dich den Masjid thi cho chap tay cua y lai boi 
vi y dang trong le nguyen Salah" {Tirmizdi: 387, Sheikh 
Albani xdc nhqn Hadith Sahih trong bo Sahih Tirmizdi 1/121). 

6- Di mot each nghiem trang va tir ton; ong Abu 

Huroiroh A thuat lai rang Thien su cua Allah H noi: 

. < ^ £ • £ 



(30) c ^ c , c j^j pj u . a na y (jg U (j U 0 C ]ai trong Albukhari va Muslim, 
Albukhari: 6316 va Muslim: 763, va tat ca ldi dan deu den hi ldi thuat cua 
Ibnu Abbas 4*. 

46 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

"Khi nao cac nguoi nghe thay loi Iqa-mah thi cac nguoi 
hay di bo dSn ll nguyen Salah mot each nghiem trang va tu- 
ton, chd dung voi va, nhung gi cac nguoi den kip thi hay 
dang le nguyen con nhung gi cac nguoi da bo la thi hay 
hoan tat" (Albukhari, Muslim). 

Trong mot loi dan khac: 




"Khi nao le nguyen Salah duffc tien hanh boi loi Iqa-mah 
thi cac nguoi cha voi chay den le nguyen Salah ma hay di 
bo den voi no mot each tu ton; nhung gi cac nguoi bat kip 
thi hay dang le nguyen con nhung gi cac nguoi da bo Iff thi 
hay hoan tat" (Albukhari, Muslim). 

Trong Hadith tren, Islam khuyen khich den voi le 
nguyen Salah mot each tu ton, diem dam va nghiem trang; cam 
den voi no bang each chay hoi ha, hap tap; du la doi voi le 
nguyen Salah Jumu'ah hay cac le nguyen Salah khac. Loi cua 
Thien sur S "Khi nao cac nguoi nghe thay loi Iqa-mah" 
mang y nghia luu y rang du le nguyen Salah da duoc tien hanh 
thi van phai di mot each tu ton chu khong duoc voi va vi so lo 
mat mot phan nao do cua le nguyen Salah, boi le Thien su cua 
Allah S da noi 6 phan cuoi Hadith: 

« S^Li tZj^i (J) IIjL; o& li) °^k='±=-\ 513 11 

"Boi qua that, khi nao ai do trong cac nguoi co chu y di 
Salah thi y dang a trong le nguyen Salah". 



47 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Dieu nay ap dung cho tat ca moi thai gian den vai le 
nguyen Salah va de khang dinh cho dieu do vai mot su khang 
dinh cuoi cung thi Ngudi S noi: "nhiing gi cac nguoi bat kip 
thi hay dang le nguyen con nhiing gi cac nguoi da bo lo thi 
hay hoan tat". 

7- Kiem tra giay, dep trudc khi vao Masjid, neu nhin 
thay vet ban thi hay chui no vai dat; ong Abu Sa'eed Al- 
Khudri 4* thuat lai led cua Thien su S: 

"Khi nao ai do trong cac nguoi den Masjid thi y hay nhin 
xem: neu nhin thay giay (dep) cua y bi dinh ban thi y hay 
lau chui no va hay dang le nguyen Salah tren doi giay (dep) 

do" (Abu Dawood: 650, Ibnu Khuzaimah: 1017, va Sheikh 
Albani da xdc nhdn Hadith Sahih trong Sahih Sunnan Abu 
Dawood 1/128). 

Va viec tay ban cho doi giay (dep) bang each lau chui no 
vai dat; ong Abu Huroiroh thuat lai lai cua Thien su S: 

"Khi doi giay (dep) cua y dap phai do ban thi hay lam sach 
no bang dat" (Abu Dawood: 385, 396 va Sheikh Albani xdc 
nhdn Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/77). 



48 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



8- Budc vao Masjid bang chan phai truck: (long thai 
noi nhung 161 sau: 

"A'uzdu billa-hil-azhi-m, wa biwajhihil-kari-m, wa sulto-nihil- 
qodi-m, minash-shayto-nirroji-m" (3I) 

"Vol Allah, Dang Vi Dai, vol sac dien tuyet my cua Ngai, va 
vol quyen nang vo song cua Ngai, xin Ngai che cho be toi 
tranh khoi Shaytan xau xa". 

"Bismillah wassola-h' 321 , wassala-mu ala Rosu-lilla-h (33) " 

"Nhan danh Allah, cau xin phuc lanh, va bang an cho vi 
Thien su cua Allah" 

« (ils3K3 CJ\y\ ^ ^\]\ » 

"Ollo-hummaf-tah li abbawa-ba rohmatika" 

"Lay Allah, xin Ngai mo cho be toi cac canh cua nhan tu a 
noi Ngai". 



Neu noi nhu the thi Shaytan se noi: Y duoc bao ve khoi ta phan thoi gian 
con lai trong ngay. Hadith do Abu Dawood ghi lai qua ldi thuat cua 
Abdullah bin Amru 4&> so 466 va duoc Sheikh Albani xac nhan Sahih trong 
bo Sahih Sunan Abu Dawood 1/92 

Ibnu Assani ghi trong " Viec lam ngay dem" so 88 va duoc Sheikh Albani 
xac nhan kha tot. 

Abu Dawood ghi lai trong Kitab Salah chuong dieu ma mot ngudi nen 
noi khi vao Masjid so 465 va duoc Sheikh Albani xac nhan Sahih trong bo 
Sahih Sunan Abu Dawood 1/92. 

49 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Loi cuoi cung la tu Hadith dugc Abu Humaid hoac Abu 
Usaid thuat lai rang Thien su cua Allah ft noi: 

"Khi nao ai do trong cac nguoi vao Masjid thi y hay noi: 
Ollo-hummaf-tah li abbawa-ba rohmatika; va khi nao y tra 
ra thi y hay noi: Ollo-humma inni as-aluka min fadhlika 
(Lay Allah, qua that be toi cau xin hong phuc tu noi Ngai)" 

(Muslim: 113). 

9- Khi vao Masjid hay cho Salam den nhfing ai dang 
ngoi trong do vdi am luong vira du nghe cho nhflng ai a 
xung quanh y; ong Abu Huroiroh 4= thuat lai rang Thien su 
cua Allah ft noi: 

"Cac nguoi se khong vao duox Thien Dang cho toi khi nao 
cac nguoi co due tin, va cac nguoi khong the co due tin 
tron ven cho toi khi nao cac nguoi biet yeu thuang nhau. 
Ta chi cho cac nguoi mot dieu ma neu cac nguoi lam no thi 
cac nguoi se yeu thuong nhau: cac nguoi hay chao Salam 
den nhau" {Muslim: 54). 

Ong Ammaar bin Yasir 4; noi: 



50 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Ba dieu ma ngudi nao tap hop duffc thi se tap hop duffc 
toan bo due tin Iman mot each iron ven: cong bang vol ban 
than, chao Salam den tat ca moi ngiroi va bo tin' trong hoan 
canh eo hep" (Albukhari: Kitaab Al-Imaan, chuang "Chao 
Salam trong Islam" 1/15). (34> 

10- Dang le nguyen Salah hai Rak'at chao Masjid; neu 

nguoi Azan Azan sau khi buoc vao Masjid thi hay dang le 
nguyen Salah Ratib doi vol le nguyen Salah bat buoc co qui 
dinh Sunnah Ratib, con neu doi vol le nguyen Salah bat buoc 



(34) _ "Qg n g i)a n g vol ban than": Thuc hien day du bon phan va nghla vu 
doi voi Allah, chap hanh theo menh lenh cua Ngai, tranh xa nhung gi Ngai 
ngan cam, phai song tot va cu xu tu te va cong bang voi moi nguoi. 

"Chao Salam den tat ca moi nguoi": Chao Salam den tat ca anh 
em dong dao Muslim khi gap mat, du quen hay khong quen. Dieu nay ham 
chiia mot y nghla rang khong duoc tu cao tu dai va co thai do khinh thuong 
ngudi khac du ai do co su thua kem va thap hon ve tai san, chiic vu cung nhu 
quyen hanh. Islam keu gpi cac tin do Muslim chao Salam den nhau du khong 
quen biet nhu mot Hadith do ong Abdullah bin Amru thuat lai: Co mot nguoi 
dan ong da hoi Thien su cua Allah phong thai nao trong Islam tot nhat thi 
Nguoi noi: 

"Nguoi hay bo thi thuc an va cho Salam den ngirdi ma nguoi quen biet 
va khong quen biet" {Albukhari va Muslim). 

"Bo thi trong hoan canh eo hep": Du co hoan canh kinh te eo hep 
khong du da nhung van vi Allah ma lam tu thien, bo thi thuc an va giup do 
nhung ai kho khan va eo hep lion. Dieu nay the hien due tin manh liet noi 
Allah cung nhu khang dinh su pho thac (Tawakkul) cho Ngai, dong thoi the 
hien tinh than tuong than tuong ai trong Islam. 

51 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



khong co qui dinh Sunnah Ratib truoc no thi co Sunnah giua 
hai Azan (tiic giua Azan va Iqa-mah), va tat ca nhung Sunnah 
nay deu mang gia tri cho hai Rak'at chao Masjid. Truong hop 
neu vao Masjid truoc khi vao gio le nguyen Salah bat buoc thi 
hay dang le hai Rak'at, boi mot Hadith do ong Abu Qata-dah 
thuat lai loi cua Thien sii S&: 

(5jli*JI e\ jj « Oi^j A^H J?*" 0^4^ 'J^-^m '^=>ls-\ Ji-S IS] » 

"Khi nao ai do trong cac nguoi vao Masjid thi y cha ngoi 
xuong cho toi khi da dang le nguyen Salah hai Rak'at" 

{Albukhari: 44, Muslim: 714). 

1 1- Khi nao coi giay (dep) ben trong Masjid thi hay de 
no giira hai than. Ong Abu Huroiroh -fc thuat lai loi cua Thien 

sii S: 

.>^A/\ ^ij> ^i 

"Khi nao ai do trong cac nguoi dang le nguyen Salah, y 
muon coi giay (dep) thi y cho* gay philn bat ky ai voi doi 
giay (dep) cua minh bang each y hay de no vao giira hai 
chan cua minh, con khong thi hay dang le nguyen Salah 
tren doi giay (dep) cua y". Trong mot loi dan thu hai: "Khi 
nao ai do trong cac nguoi dang le nguyen Salah thi chff 
dung de doi giay (dep) cua minh a ben phai hay a ben trai 

52 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



tru phi khong co ai o ben phai hay ben trai cua y, y hay nen 
de no vao giua hai chan" (Abu Dawood: 655, 654, va duoc 
Sheikh Albani xdc nhdn Sahih trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/128). 

Toi <la nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Baz noi: "Le nguyen Salah tren doi giay (dep) la Sunnah 
khac voi nhung nguoi Do thai, tuy nhien, phai nen luu y: neu 
nhin thay dmh ban thi hay lam sach no voi dat hoac da hoac 
nhung thu gi khac co the lam sach. Rieng doi voi cac Masjid 
duoc phu nen boi nhung tarn trai thi co the gay bui va vay ban 
tren cac tarn trai do su vo tarn cua mot so nguoi va co the gay 
phien toai den moi nguoi xung quanh. Boi the, theo rieng toi 
thi nen de giay (dep) o cho danh rieng cho no, Allah la Dang 
hieu bi6t hon het!". (35) 

12- Chon cho ngoi 6" hang dau ben phai cua Imam neu 

khong gap tro ngai boi su dong nguoi va gay phien nguoi 
khac. Ong Abu Huroiroh 4& thuat lai rang Thien su cua Allah 
# noi: 

"Neu moi nguoi biet dieu (an phudc) trong Azan va hang 
dau tien (trong le nguyen Salah tap the), roi ho khong fim 
thay cho (co hoi) ngoai tru phai dung hinh thiic rut tham 
thi chac chan ho se rut tham" (Albukhari: 615, Muslim: 437). 



<35) Toi da nghe lai cua Sheikh dfc trong suot thuyet giang "Bulugh Al- 
Muram" hadith so 232 va 233. 

53 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Ba A'ishah thuat lai led cua Thien sur S: 

"Qua that, Allah va cac Thien Than cua Ngai cau xin bang 
an va phuc lanh cho nhung nguoi o phan ben phai cua cac 
hang (trong ll nguyen Salah tap thl)." (Abu Dawood: 676, 
Ibnu Ma-jah: 1005). db) 

13- Ngoi (trong Masjid) huong mat ve phia Qiblah, doc 

Qur'an hoac tung niem Allah. Ong Abu Huroiroh 4* thuat lai 
rang Thien su cua Allah S noi: 

ii^Ji\ j (jl ol jj II slla^ SJUi ^jJLyJl ill 5ij ^-4*" tCs^ 5i 11 

■J^s- o-iLJj -k^j^l j jl jJail oljj rO^/A Jol j JlS J WA/o 

"Qua that, moi mot su viec deu co cai chu dao mang turn 
hang dim, va cai chu dao hang dau cua su ngoi toa la 
huong mat ve phia Qiblah" (Attabbra-ni ghi trong AI-Awsat 
5/278, va ong Al-Haythami noi trong Majmu 'a Azzawa-id 
8/59: Attabbra-ni ghi lai trong AI-Awsat v&i duang dan truyen 
tot). 

14- Dinh tam cho le nguyen Salah tiep theo nhung 
khong gay phien, se dugc ghi cho la nguoi dang trong le 
nguyen Salah trong luc cho doi Salah tiep theo va duoc cac 
Thien Than cau an lanh truoc va sau Salah khi ma van con o 



<36) Hadith duoc Al-Munzdari va Ibnu Hajar xac nhan kha tot, Ibnu Hajar noi 
trong Fathul-Ba-ry 2/213. 

54 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



trong cho Salah. Ong Abu Huroiroh A thuat lai loi cua Thien 

sii ft: 

"Ngudi be toi van duffc ghi la dang trong le nguyen Salah 
khi ma y van con & tai ch§ y dang ll nguyen Salah de doi 
cuoc ll nguyen Salah tiep theo, va cac Thien Than noi: Lay 
Allah, xin Ngai hay tha thu cho y; lay Allah, xin Ngai hay 
thuong xot y. Ho cu cau xin nhu the cho den khi nao y roi 
di hoac cho den khi y bi hu* Wudu'." Con trong loi cua 
Muslim: "Cac Thien Than se luon cau nguyen an lanh va 
hong phuc cho bat ky ai trong cac nguoi trong suot thoi 
gian y ngdi lai tai cho y da dang le nguyen Allah, ho noi: 
Lay Allah, xin Ngai thirong xot y; lay Allah, xin Ngai tha 
thu' cho y. Ho cu noi nhu the cho den khi nao y bi hu 
Wudu'." (Albukhari: 647, Muslim: 649). 

15- Khi da Iqa-mah de Salah thi chi duffc phep dang il 
nguyen Salah bat buoc. Ong Abu Huroiroh Jk thuat lai loi cua 
Thien su ft: 



55 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Khi nao da Iqa-mah de tien hanh cuoc le nguyen Salah thi 
khong co le nguyen Salah nao khac ngoai Salah bit buoc" 

(Muslim: 710). 

16- Buoc chan trai trade khi ra Masjid, lam nguoc lai 
khi buoc vao; bod vi Thien su cua Allah S yeu thich bat dau 
tu phfa ben phai trong moi viec cua Nguod: trong tay rua, chai 
toe, mang giay (dep) ! . Ong Ibnu Umar 4a thuong bat dau 
bang chan phai khi buoc vao Masjid va khi tro ra thi buoc ra 
bang chan trai truac" Ong Anas bin Malik A noi: "Theo 
Sunnah thi khi di vao Masjid nen bat dau bang chan phai va 
khi tro ra thi nen bat dau bang chan trai" <39) . 

Va khi buoc ra nen noi: 



"Bismillah wassola-h wassala-mu ala Rosu-lillah. Ollo-humma 
inni as-aluka min fadhlika. Ollo-humma' -simni minash-shayto- 
nirroji-m" 

"Nhan danh Allah, cau xin Allah ban bang an va phuc lanh cho 
vi Thien su cua Allah. Lay Allah, qua that be toi cau xin Ngai 
hong phuc noi Ngai. Lay Allah, xin Ngai hay bao ve be toi 
khoi Shaytan xau xa!". 




Muc thu tarn 



1 39 1 



(38) 



Albukhari ghi lai so 426. 
Albukhari ghi lai so 426 
Al-Hakim 1/118 



56 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Cac giao luat ve Masjid 

1- Giu 1 ve sinh, chain soc va bao quan cac Masjid; ba 

A'ishah noi: 

jjjJl ij -Jjs-LI-JI s-Haj Jj-iy " 

jjlj oU ^ij t_s jillj too ^ jjlj jjlj wyi -U_AI j djj « 

jjli jjL* pus j ijU^I Vo^ tVoA p5j 

"Thien sir cua Allah ra lenh bao phai dung cac Masjid 
trong cac khu vuc (vung, lang cua mot nhom nguoi sinh 
song) va phai giu 1 cho cac Masjid sach dep" (Ahmad: 6/279, 
Abu Dawood: 455, Tirmizdi: 594 vd IbnuMa-jah: 758, 759 va 
Sheikh Albani da xdc nhdn Sahih trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/92). 

Ong Samurah bin Jundub 4k da viet mot buc thir goi den 
con trai cua ong: 

o o * o S c * ) 5 I * - ^ ? o 

(j ijW^*^ As^^oj t&~\ pSj Jjb jjl oljj II Ifc^Ja ij l^."JL'-<g £^L*ajj tljjto (3 

"... Qua that, Thien su cua Allah ra lenh bao chung ta phai 
dung cac Masjid trong xom lang cua chung ta, chung ta 
phai chain soc va bao quan cac Masjid cho sach dep" (Abu 
Dawood: 456 va Sheikh Albani xdc nhdn Hadith Sahih trong 
bo Sahih Sunan Abu Dawood 1/92). 

Ong Abu Huroiroh A thuat lai: Mot nguoi dan ong da 
den hoac mot nguoi phu nu da den thuong quet don Masjid qua 
doi nhung Thien su cua Allah # khong hay biet ve cai chet cua 

57 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

nguoi do. Co mot ngay no, ngudi ta nhac ve nguoi da den do 
thi Nguoi ft da hoi: "Nguoi do the nao?". Ho noi: Da qua doi 
Thua Thien su ciia Allah. Nguoi S noi: "Sao cac nguoi khong 
thong bao cho Ta biet?". Ho noi: Qua that, nguoi do the nay, 
the nay; ve cau chuyen ciia nguoi do, ho xem thuong nguoi da 
den do. Thien su cua Allah ft noi: "Cac nguoi chi cho Ta mo 
cua nguoi do!". The la Nguoi ft den mo cua nguoi da den do 
va dang le nguyen Salah cho y, roi Nguoi ft noi: 

"Qua that, khu mo nay toan la bong toi, va qua that Allah 
Toi Cao se ban cho en dan trong khu mo nay anh sang boi 
su dang le nguyen Salah cua Ta danh cho ho" (Albukhari: 
458, Muslim: 956). 

6ng Anas bin Malik thuat lai: Trong luc chiing toi 
dang o ciing voi Thien su ciia Allah ft thi nhin thay mot nguoi 
dan sa mac dang dung tieu tien vao biic tuong ciia Masjid. Cac 
vi Sahabah ciia Thien su da quat mang nguoi dan ong do thi 
Thien sii ciia Allah ft ngan can: "Cac nguoi dung lam gian 
doan y, cu mac y". The la cac Sahabah de mac cho nguoi dan 
ong do giai quyet xong. Sau do, Thien su ciia Allah S goi 
nguoi dan ong do den va noi: 

"Qua that, day la Masjid, khong nen bi vay ban boi nuac 
tieu hay nhung thu 6 ue, qua that no chi dung de tung niem 
Allah, dang le nguyen Salah va doc xuong Qur'an", hoac 



58 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

giong nhu nhung gi ma Thien su ft da noi voi nguoi dan ong 
do. Sau do, Nguoi ft ra lenh cho mot vi Sahabah mang mot 
thung nuoc den va xoi tat vao cho do. (Albukhari: 221 va 
Muslim: 285). 

Ong Anas bin Malik 4k thuat lai 161 cua Thien sir ft: 

"Khac nho trong Masjid la toi va viec xoa di toi do la chon 
lap no (tii'C lam sach no)" (Albukhari: 425, Muslim: 552). 

Ong Abu Zdar <&> thuat lai loi cua Thien stir ft: 

IgJU-C-l j - ^ l3 ^J- 1 -?^ tl^illy ^g^al JU-C-1 (JUv^C- I) 

N 4Jj*tUl (j j _j^=u ^tlioJl (JJjLLa (j CjjJ>-jj tjjj jJaJl XUj 

"Cac hanh vi tot va xau cua cong d6ng tin d6 cua Ta duffc 
phoi bay cho Ta nhin thay. Ta thay hanh vi tot dep nhat la 
nhat bo cai gai tren duong; va Ta thay hanh vi xau nhat la 
khac nho trong Masjid va khong chon lap di" (Muslim: 
553). 

Imam Annawawi M> noi: "Hanh vi xau duoc noi trong 
Hadith khong chi muon noi den nguoi khac nho ma ngay ca 
nhung ai nhin thay dom dai hay nuoc bot nhung khong chiu 
xoa di dau vet cua no." (Shark Annawawi Ala Sahih Muslim 
5/45). 



59 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



2- Nguoi Muslim nen gifl" cc the tranh mui hoi khi di 
Masjid boi Hadith do ong Jabir bin Abdullah 4& thuat lai lai 
cua Thien su S: 

"Ai an toi hoac hanh thi hay tranh xa cong dong cua Ta 
hoac hay tranh xa Masjid cua Ta, va y hay ng6i lai nha cua 

y" (Albukhari va Muslim). 

Rieng trong lai dan cua Muslim: 

"Ai an hanh va toi va toi tay (cung ho voi hanh) thi dung 
den gan Masjid cua Ta boi qua that cac Thien Than cung 
cam thay kho chiu vol nhung thu ma con chau Adam (con 
nguoi) cam thay kho chiu". 

Umar bin Khattab A thuyet giang cho moi nguoi nghe 
vao luc cuoi doi, ong noi: 

a , r t 0 ' i i o 

"Qua that, cac nguoi, hoi nguoi dan, cac nguoi an hai loai 
cay ma toi thay rang no mang mui hoi kho chiu, do la hanh 

60 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

va toi, qua that toi da thay Thien sir cua Allah US khi Nguoi 
ngui thay mui cua hai thu do tit mot nguoi trong Masjid thi 
Nguoi da bao nguoi do di ra khu Baqi'a. Boi the, nguoi 
nao an hai thu do thi hay an theo each nau chin no" 

(Muslim: 566). 

3- Cac bu6i dang ll nguyen Salah tap thi phai duffc 
thuc thien tai cac Masjid, va do la dieu bat buoc doi vol tin 
do Muslim nam. Tuy nhien, neu gap kho khan trong viec den 
Masjid hoac do Masjid a qua xa khong nghe thay tieng Azan 
hoac do mot nhom nguoi dang di duong xa thi viec dang le 
nguyen Salah se la dieu bat buoc doi voi ai co kha nang, ho 
phai dang le nguyen Salah tai mot noi sach se boi mot Hadith 
do Jabir 4fe thuat lai 161 cua Thien sii S: 

r % > I 

J C-JiA>-^ i j^J^ "ajy^j* i_^C^]\j O^aj j»J i -._Ucl )) 

3 I M • ^ £ I >% t 

cJl>-1j tj^ails 4C3jS\ Jj^l ^jA J^) U-;ls lljj^JSj ^ 

"Ta duwc ban cho nam dieu ma khong ai trmrc Ta duffc 
ban cho: Ta duffc giup dff khien ke thu sff hai voi khoang 
each mot thang di duong; Ta duwc ban cho mat dat lam 
Masjid thanh sach, boi the, bat cu nguoi nao trong cong 
d6ng tin d6 cua Ta co mat va dSn gift Salah thi hay dang 16 
nguyen Salah; Ta duac phep dung chien loi pham dieu ma 
trudc Ta khong co mot ai duffc phep; Ta dugc ban cho 
quyen cau xin an xa (Shafa'ah vao Ngay Phan xet); va 
thuong cac vi Nabi chi duox cu dSn voi cong d6ng nguoi 



61 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

dan cua minh nhung Ta duoc cu phai den cho toan nhan 
loai." (Albukhari: 335, Muslim: 521). 

Imam Ibnu Al-Qayyum @& noi: "Ai suy ngam cho that 
ky ve Sunnah thi se r5 rang viec dang le nguyen Salah tap the 
tai Masjid la dieu bat buoc doi voi rung tin do tru nhung ai 
chong doi va phu nhan moi noi rang duoc phep bo le nguyen 
tap the ngay thu sau va le nguyen tap the hang ngay. Do do, 
viec khong den Masjid khong co ly do giong nhu viec bo le 
nguyen Salah tap the khong co nguyen do. Va dieu nay da 
duoc toan bo cac Hadith cung nhu cac vet rich cua cac vi 
Sahabah da thong nhat dong thuan ... do do, khong ai duoc 
phep bo le nguyen Salah tap the tai Masjid tru phi co nguyen 
do chinh dang theo qui dinh ciia giao luat. Allah la Dang hieu 
biet dau la dung nhat'" 401 . 

4- Cam lay cac ngoi mo lam cac Masjid. 6ng Abu 

Huroiroh 4» thuat lai loi cua Thien su S: 

.or- ( J_^ J ^r^ 

"Allah nguyen rua nhung ngudi Do thai va Thien Chua 
giao vi ho lay mo cac vi Nabi cua ho lam Masjid (cho tho 
phuong)" (Albukhari: 436, Muslim: 530). 

Ba A'ishah «p va Ibnu Abbas 4» dong thuat lai: 
« \ycJ& Ujj^ jo-LlLi ^Ljjlliil jjii \ «(^jUal!lj \ Jp &\ ^5i«J )) 

.or^ pi_^s j ifl pij LgjLkJl 



Kitaab Salah cua Ibnu Al-Qayyim trang 89. 

62 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Allah nguyen rua nhung nguoi Do Thai va Thien Chua 
giao vi ho da lay mo cac vi Nabi cua ho lam Masjid (noi tho 
phuong), hay tranh xa dieu ho da lam." (Albukhari: 436, 
Muslim: 531). 

Ong Jundub bin Abdullah thuat lai: Toi da nghe Thien 
su cua Allah ft noi truoc khi Nguoi lia tran nam ngay: 

<SLU- jj jU3 4aM cfe i^JJ- °J=L> OjL^ £>\ 4jjl jl 1^1 jl » 

IT ^l^aili 5^" (>° ^ '^4^- 

"Qua that, Ta vo can truoc Allah ve viec Ta duoc xem la vi 
Khaleei 4 " cua cac nguoi; boi Allah da lay Ta lam vi 
Khaleel cua Ngai giong nhu Ngai da lay Ibrahim lam vi 
Khaleei cua Ngai. Va neu Ta muon lay mot ai do trong 
cong dong tin do cua Ta lam vi Khaleei thi chac chan Ta se 
lay Abu Bakr. Chang phai nhung nguoi thoi truoc cac 
nguoi da lay mo cac vi Nabi cua ho cung nhu mo cac vi 
hien nhan ngoan dao cua ho lam cac Masjid (noi tho 
phuong). Cho nen, cac nguoi cho dung lay cac mo lam cac 



( ;) Khaleei co nghia la nguoi duoc yeu thuong va qui men o miic do rat dac 
biet, vuot troi hon bat cii sir yeu thuong va qui men nao khac, chi co Allah 
moi duoc chon ai do lam Khaleel chii cac be toi cua Ngai khong duoc phep 
chon bat cii ai trong nhan loai, du do la vi Nabi di chang nua. Trong nhan 
loai chi co hai nguoi duoc hong phuc lam Khaleel cua Allah, do la to phu 
Nabi Ibrahim *Si va Nabi Muhammad ii. 

63 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Masjid, qua that Ta cam cac nguoi lam dieu do." (Muslim: 
532). 

Ba A'ishah thuat lai rang Ummu Habibah o$t va 
Ummu Salmah tffa da ke ve mot nha tho Thien Chiia, ho da 
nhin thay d xu Alhabashah a ', ho da ke cho Nabi II nghe rang 
trong nha tho do co cac hinh ve. Thien su cua Allah II noi: 

Jp IJIj 4oUi ^jLall pte? 6^" Oi " 

"Qua that, nhung nguoi do (nhung nguoi Thien Chua) khi 
nao trong cong dong tin do cua ho co nguoi dan ong ngoan 
dao chet di thi ho xay mo cua nguoi do lam than li Masjid 
(noi thff phuong), ho ve hinh nguoi do trong noi thcr 
phuong. Ho la nhung tao vat xau xa nhat a noi Allah vao 
Ngay PhanXet." (Albu'khari: 427, Muslim: 528). 

5- Nguoi khong phai Muslim vao Masjid khi co nhu 
cau can thiet khong mang lai tai hai hay su quay nhieu. 

Ong Abu Huroiroh 4§fe thuat lai: Thien su cua Allah # cu mot 
doan ma chien den vung Najdi, doan tro ve bat theo mot nguoi 
dan ong thuoc bo toe Hani-fah, nguoi ta goi y la Thama-mah 
bin Uthaal. Ho da troi y 6 mot goc cua Masjid. Thien su S di 
ra va bao: "Cac nguoi hay tha y ra!". The la nguoi dan ong 
do di den cho cay cha la gan Masjid, y tam, roi vao Masjid va 
noi: "Toi chung nhan rang khong co Thuong Be nao khac 
ngoai Allah va Muhammad la vi Thien sii cua Ngai" 



(42) • . i ■ 

Alhabashah: mot quoc gia 0 mien dong bac Phi va cfing la quoc gia gianh 
duoc doc lap som nhat a chau Phi, nay duoc doi ten la Ethiopia (E-ti-6-pi). 

64 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



(Albukhari: 462, 469; Muslim: 1764). Day la bang chung cho 
thay rang nguoi da than dirge phep vao Masjid neu can, rieng 
Masjid Al-Haram - Makkah thi tuyet doi khong dugc phep <43) . 

Toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz M> noi: "Hadith nay la bang chung cho thay 
dugc phep troi giu nguai ngoai dao trong Masjid, va dugc 
phep cho nguoi khong phai Muslim vao Madinahnhung khong 
giong nhu o Makkah, va trong Hadith cung co bang chung cho 
thay dugc phep cho nguoi khong phai Muslim vao Masjid khi 
can. Do do, neu da cho phep nguoi khong phai Muslim vao 
Masjid Madinah thi di nhien cac Masjid khac thi khong can 
phai noi tru Makkah" (44) . 

6- Duwc phep ngam the co noi dung hflu ich trong 
Masjid. Ong Abu Huroiroh 4a va Umar 4* di ngang qua 
Hassaan 4k liic ong dang ngam tho trong Masjid, ong dung lai 
nhin va noi: qua that, toi da rung ngam tho va luc do co mot 
nguoi tot hon anh (y noi Thien su sau do, Umar nhin sang 
Abu Huroiroh noi: anh co tung nghe thay Thien su cua Allah 
# noi (tho): 

(i ^liJl ^jjj ojJI ^\ » 

"Hay dap lai Idi cau nguyen cua be toi, lay Allah xin Ngai 
phu ho boi Ruh Al-Qudus (Dai Thien than Jibril)!". Abu 

Huroiroh noi: Lay Allah, thuc su co nhu the. (Albukhari: 453, 
Muslim: 2485). 



Xem : Subus-Salaam cua hoc gia Assanna'i 2/185. 
(44> Toi da nghe ldi cua Sheikh trong luc Sheikh giang giai sach Bulugh Al- 
Muraam, hadith so 265. 

65 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

Trong Hadith nay co bang chung cho thay rang duoc 
phep ngam tho trong Masjid nhung bai tha mang noi dung keu 
goi den voi dieu tot lanh. Va boi vi ngam tho tac dong den cam 
xiic cua tarn hon, co the khuyen khfch va thiic giuc tarn hon cua 
nhung nguoi huong ve chan ly. Rieng doi voi nhirng Hadith 
nghiem cam ngam tho trong Masjid la mang ham y cam ngam 
nhung bai tho cua thoi Jahiliyah hoac nhung bai tho cua nhung 
nguoi lech lac, con nhung bai tho huu fch keu goi moi nguoi 
den voi giao ly cung nhu dao due Islam thi duoc phep; co loi 
noi rang su duoc phep ngam tho phai kem theo dieu kien la 
khong duoc gay phien nhieu va phan tarn nhung ai khac trong 
Masjid (45) . 

7- Khong dirge phep hoi d6 bi that lac trong Masjid. 

Ong Abu Huroiroh #. thuat lai loi cua Thien svt S: 

5I3 dlllc- 4JJI IaSj Jills j^L^]\ SJUb .L^jo fj" 1 {j* 11 

"Ai nghe mot nguoi ngam tha voi muc dich hoi ve do that 
lac trong Masjid thi y hay noi: Allah se khong tra lai vat 
that lac do cho anh boi qua that Masjid khong duwc dung 
len cho dieu do" (Muslim: 568). 

Ong Buraidah Jk thuat lai rang co mot nguoi dan ong 
ngam tho trong Masjid noi: Ai gap con lac da mau hung do thi 
do la con vat that lac cua toi, xin hay chi cho toi cho con vat 
do? Thien su cua Allah S noi: 



Xem : Subus-Salaam cua hoc gia Assan'a-ni 2/187. 

" 66 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Nguoi se khong tim thay no, boi qua that cac Masjid duoc 
dung len chi nham muc dich rieng cua no" (Muslim: 569) m . 

Hai Hadith nay la bang chung cho thay Islam nghiem 
cam ngam tho de tim kiem do that lac trong Masjid, trong do, 
mang ca ham y: mua ban va trao doi giao dich, thue muon; 
khong nen Ion tieng trong Masjid, khong nen cau nguyen dieu 
xau cho nguoi gay nan va nghich lai ban than. Va nguoi nghe 
nhung dieu do nen noi: Anh se khong tim thay boi qua that 
Masjid khong duoc dung len cho muc dich do hoac anh se 
khong tim thay boi qua that Masjid duoc dung len chi nham 
muc dich rieng cua no ma thoi. 

8- Cam mua ban giao dich trong Masjid. 6ng Abu 

Huroiroh 4» thuat lai loi cua Thien sir S: 

"Khi nao cac nguoi nhin thay ai mua ban trong Masjid thi 
hay noi: Allah se khong cho cuoc mua ban cua anh loi 
nhuan; va khi nao cac nguoi nhin thay ai ngam tho tim 
kiem do that lac thi hay noi: Allah se khong tra lai cho 
anh." (Tinnizdi: 1321, Annasa-i: 167, Ibnu Assani: 154, 



<46) Masjid duoc dung len chi nham muc dich rieng cua no tire chi de dang le 
nguyen Salah, doc Qur'an va tung niem Allah chii khong phai de trao doi 
mua ban va giao dich. 

67 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Sheikh Albani xdc nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan 
Tirmzdi 2/34). 

Hadith cho thay giao ly cam mua ban va giao dich trong 
Masjid, va nguoi nhin thay su viec do nen noi voi nguoi ban va 
nguoi mua: Allah se khong cho cuoc mua ban cua anh loi 
nhuan; noi mot each Ion tieng de moi nguoi nghe thay, do la su 
nhac nho bang loi cau nguyen; ly do cua dieu do nam trong cau 
noi cua nhung nguoi Salaf: "Boi qua that cac Masjid khong 
duoc dung len cho dieu do". 

9- Khong duoc phep thuc thi phap hinh va xir tram 
trong Masjid. Ong Hakim bin Hizaam <# thuat lai: 

j JU^I WA/1 iJ jAi Ul j ^U-lj 

"Thien su' cua Allah nghiem cam thi hanh xir tram, cam 
ngam the va cam thuc thi phap hinh trong Masjid" (Abu 
Dawood: 4490, Ahmad trong Musnad: 3/34, Hakim trong 
Mustadrik: 4/378, va Sheikh Albani xdc nhan Hadith tot trong 
Sahih Sunan Abu Dawood 3/850). 

Hadith la bang chung nghiem cam thi hanh an (trung 
phat hay xu tram) trong Masjid 1 ', rieng cam ngam tho la cam 
ngam tho nhung bai tho cua Jahiliyah va nhung bai tho trai voi 
giao ly, con ngam nhung bai tho co noi dung keu goi den voi 
cai chan ly cua Islam thi khong van de gi. 



<47) Xem : Subus-Salaam cua hoc gia Assan'a-ni 2/191. 

68 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Toi da nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz M noi: "Hadith, mac du no co yeu nhung y 
nghia cua no duoc cac Hadith khac xac nhan; boi qua that viec 
thuc thi hanh an trong cac Masjid co the gay ban cho Masjid 
khi danh hay tram, co the Masjid se bi vay ban boi nuoc tieu va 
nhung thu 6 ue khac"' 48) . 

10- Ngii, an, a va de nguoi benh trong Masjid. Ba 

A'ishah ^ noi: "Vao nhung ngay cua tran chien hao, ong 
Sa'ad 4b bi thuong, Thien su cua Allah ft da cho dung leu 
trong Masjid de Nguoi tien tham vieng ong'" 4 Day la bang 
chung rang duoc phep ngu cung nhu nguoi benh duoc phep o 
lai trong Masjid va duoc phep dung leu trong do 01 ". Toi da 
nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul- Aziz bin Abdullah bin 
Baz ife noi: "Khong van de gi doi voi viec dung leu trong 
Masjid du de I'tikaf hoac de mot nguoi lam mot viec gi do 
hoac de 6 doi voi ai khong co nha 6" (51) . 

Ong Abdullah bin Umar 4& da tung ngu trong Masjid 
cua Nabi ft luc ong con thanh nien chua lap gia dinh° 2) . Ba 
A'ishah sft thuat lai rang ba Walidah nguoi da den co mot cai 
leu trong Masjid, ba ay thuong den noi chuyen voi toi. 

Do la bang chung duoc phep ngu dem trong Masjid doi 
voi tin do Muslim nao khong co cho o, bat ke la nam hay nu 



Toi da nghe lai cua Sheikh trong luc Sheikh giang giai sach Bulugh Al- 
Muraam, hadith so 269. 
m Albukhari: 463, Muslim: 1769. 
<50) Xem : Subus-Salaam cua hoc gia Assan'a-ni 2/193. 
<5I) Toi da nghe ldi cua Sheikh trong luc Sheikh giang sach Bulugh Al- 
Muraam, hadith so 270. 
(52) Albukhari : 440, Muslim: 2479. 

69 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



neu khong gay ra dieu Fitnah (53) . Cac vi Sahabah duoc goi la 
Ahlu Assifah 1 da o trong Masjid; ong Abu Huroiroh 4» thuat 
lai: "Toi thay bay muoi nguoi Ahlu Assifah, khong ai trong so 
ho co mot cai ao chinh te de mac tren nguoi, ho chi co nhung 
manh vai, co nguoi buoc manh vai qua co, co nguoi chi du de 
che nua than duoi den cang chan, co nguoi chi co the che than 
den mac ca chan, co nguoi dung tay cua minh de che vi khong 
muon bi nhin thay Awrah cua co the" (55> . 

Ong Abdullah bin Al-Harith bin Juz-i Azzubaidi A thuat 
lai: "Trong thoi cua Thien su S chiing toi rung an banh mi va 
thit trong Masjid'" 56 '. 

1 1- Nhung tro choi khong bi cam doan trong giao ly 
duac phep choi trong Masjid; ba A'ishah g$ noi: 

iul <0S\ iSj^j (jj/^li 'jLjjI^ dyi^H i_r4^"^ 11 ij j " 

.A^f pL-^oj tot pSj ^jUJI oljj l< J iV.t blj ^iluj *lic- 

"Qua that, vao mot ngay toi nhin thay Thien su cua Allah 
S dang is ngay cua phong cua toi va nhung nguoi 



(53) Xem : Subus-Salaam 2/196. 



<54) Ahlu Assifah la ten goi mot nhom Sahabah «fe di cu tu Makkah den 

Madinah trong cuoc di cu Hijrah cua Islam, ho den Madinah trong tinh trang 

khong nha cua, nen ho phai a tarn trong Masjid cua Nabi II. 

<55) Albukhari: Kitaab Assalah, chuong "Nhung nguoi ngu trong Masjid" so 

442. 

<56) Ibnu Ma-jah: Kitaab Al-At'imah, chuong "An trong Masjid" so 3300; va 
Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 2/230. 

70 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Habashah (da den) dang choi tro trong Masjid. Thien sir 
cua Allah li lay cai ao cua Nguoi che nguoi toi lai de toi 
xem ho choi". Va trong mot loi dan khac: "Nhung nguoi 
Habashah dang choi tro chien dau, Thien su' cua Allah S 
che nguoi toi de toi xem ho choi .." (Albukhari: 454, Muslim: 
892). 

6ng Abu Huroiroh 4= thuat lai: Trong khi nhvxng nguoi 
Habashah dang choi tro chien thuat trong Masjid va co su hien 
dien cua Nabi % thi Umar A di vao, ong cui xuong nhat lay 
cay giao va nem ho. The la Thien su ciia Allah S noi: "Nay 
Umar, hay de mac ho choi!" {Albukhari: 2901, Muslim: 893). 

Hoc gia Ibnu Hajar ife noi: "Tro choi chien dau khong 
don thuan chi la mot tro choi ma trong do co su ren luyen ky 
nang chien dau, mot su thao luyen chien thuat de chuan bi doi 

pho voi ke thu" (57) . 

Ibnu Hajar .st con noi: "Day cung la bang chung cho 
phep choi tro choi bang vu khi duoi hinh thuc tap luyen thao 
luge va ky nang chien dau" (58) . 

Viec ba A'ishah ^ xem nhijng nguoi dan ong Habashah 
choi tro choi la bang chung rang phu nu duoc phep nhin nam 
gioi Ajnabi (khong phai Mahram) trong mot tong the nhom 
nguoi noi chung, khong nhin rieng mot ca the nam gioi nao, 
dieu nay giong nhu viec nhin moi nguoi tro ra tu buoi dang le 
nguyen Salah trong Masjid hoac gap mat nhau tren duong (59) . 



Fathul-Bary - giang giai Sahih Albukhari, 1/549. 
Fathul-Bary - giang giai Sahih Albukhari, 2/445. 
Xem : Subus-Salaam 2/195. 

71 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Toi da nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz ife noi: "Hadith nay la bang chiing cho thay 
rang phu nir nhin mot nhom nam gioi mot each chung chung 
thi khong van de gi, chang han nhu nhin nhirng nguoi nam gioi 
tren cac chuyen hanh trinh, trong cac Masjid, nhin nhung 
nguoi di duong, nhung nguoi dang le nguyen Salah va nhung 
nguoi dang vui choi. Su viec do khong gay hai gi, boi vi hau 
nhu cai nhin do khong dong hanh voi su ham muon tinh due 

»(60) 

12- Tranh nhau xay dung, to ve, trang hoang va lam 
dep Masjid; cac Hadith duoc ghi lai rang Thien su ciia Allah 
# cam trang hoang va lam dep Masjid. Ong Anas bin Malik 4te 
thuat lai rang Thien su ciia Allah # noi: 

"Ngay Tan The se khong xay ra cho toi khi nao thien ha 
dua nhau xay dung va trang hoang Masjid". Va trong loi 
dan do Annasa-i ghi lai: "Mot trong nhung dau hieu cua 
ngay Tan The la thien ha dua nhau xay cat va trang hoang 
Masjid" (Abu Dawood: 449, Ibnu Ma-jah: 739, Annasa-i: 689, 
Ahmad: 3/45) m) . 

Ong Ibnu Abbas thuat lai loi cua Thien su S: 



(60) rp^j ^~ n gjj e cua sjjgyjjj trong luc Sheikh giang sach Bulugh Al- 
Muraam cua Ibnu Hajar, hadith so 271. 

<61) Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan Annasa-i 
1/148, va trong bp Sahih Sunan Abu Dawood 1/349. 

72 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Ta khong duoc lenh trang hoang va lam dep Masjid" (Abu 
Dawood: 448)' 62) . ' 

Ong Ibnu Abbas 4& noi: 

"Cac Masjid se duoc to ve va trang hoang giong nhu nhung 
nguoi Do Thai va Thien Chiia da to ve va trang hoang (cac 
nha tho va tu vien cua ho)" (Albukhari: 446, Abu Dawood 
ghi them trong Hadith so 448). 

Abu Sa'eed Al-Khudri 4k noi: "Mai Masjid cua Nabi 
dugc lam tu cac nhanh cha la'" 6 '. Umar 4» ra lenh xay dung 
Masjid, ong noi: "Hay che moi nguoi khoi mua gio, nhung cac 
nguoi hay tranh xa viec son phet mau do hay mau vang de roi 
gay Fitnah cho moi nguoi" . Duong nhu Umar -te da hieu 
dieu nay tu viec Nabi S mang chiec ao Khamisah (chiec ao co 
ve nhung hoa tiet) tra lai cho Abu Jahmi tuc muc dich Nguoi 
# tra chiec ao vi nhung hoa tiet tren ao va Nguoi ft noi: 

"Qua that no (chiSc ao) da lam Ta phan tarn trong ll 
nguyen Salah" (Albukhari: 373, Muslim: 556). 



<62) Abu Dawood: Kitaab Salah, chuong "Xay cat Masjid" so 448; Sheikh 
Albani xac nhan Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/90. 
(63) Albukhari : 446; xem: Fathul-Bary 1/539. 
<64) Albukhari : Kitaab Salah, chuong "Xay dung Masjid" so 446. 

73 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Ibnu Hajar dfe noi: "Co the Umar 4k da hieu dugc van de 
tu su viec do'"" 1 . Ong Anas bin Malik >4k noi: 

"Ho dua nhau xay cat Masjid trong su- trang hoang va to 
diem nhung roi ho rat it den de dang le nguyen Salah cung 
nhu tung niem Allah" (Albukhari: 446) m \ 

Toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz A noi: "Xay cat, to diem va trang hoang 
Masjid nhung lai khong dang le nguyen Salah trong do la mot 
trong nhijng tai hoa" (67) . 

Ong Abdullah bin Umar 4» noi: "Masjid trong thoi cua 
Thien su dugc xay cat bang dat set, mai cua no thi bang 
nhanh cha la, cot cua no thi bang than cay cha la. Abu Bakr 4» 
da khong bo sung them mot thu gi. Den thoi cua Umar bin 
Alkhattab Jk thi ong cung xay lai dung theo thoi cua Thien su 
S: bang dat set, nhanh cha la, va cac cot thi bang than cay cha 
la. Sau do, thoi cua Uthman bin Affaan 4k thi ong da thay doi, 
ong da xay them nhieu thu, ong xay tuong bang da co khac 
cham va trat mot loai chat dmh nhu thach cao, ong xay cot cua 
no bang da co khac cham va mai cua no thi bang loai go dugc 
liy tu An Dg" <68) . 



<65) Fathul-Bary cua hoc gia Ibnu Hajar 1/339. 

<66) Albukhari: Kitaab Salah, chuong "Xay cat Masjid", Hadith so 446. 

(67) npgj j~ n g ne cua sjjgjjjjj trong luc Sheikh giang sach Bulugh Al- 
Muraam cua Ibnu Hajar, hadith so 446. 

(68) Albukhari: 446. 

74 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Toi da nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz @& noi: "Viec lam cua Uthman Jk mang tmh 
chat lam cho Masjid vung ben va tot han bang cac vat lieu: da 
khac cham, go tot, va chat ket dinh nhu thach cao de trat tuong. 
Viec lam nay chang sao ca, hon nua cuoc song ciia nhung 
nguoi Salaf tot hon. Tuy nhien, neu moi nguoi trang hoang that 
tot cho ngoi nha cua ho roi khong quan tarn den cac Masjid, de 
cac Masjid cu rich theo loi xua, co the khien moi nguoi bo 
khong den Masijd de le nguyen Salah cung nhu tu hop, luc bay 
gid viec lam theo hanh dong cua Uthman -fe mang muc dich 
huong moi nguoi den Masjid thi khong van de gi. Nhung neu 
xay cat, trang hoang va to diem de tranh dua su cao sang va 
vinh du thi khong nen chiit nao. Va khong nen viet trong 
Masjid.'"' 69) . 

13- Khong van de gi ve viec noi chuyen trong Masjid 
neu cuoc noi chuyen do khong mang tinh chat Haram. 6ng 

Jabir bin Samurah 4* noi ve Thien su ciia Allah S: 

j& \ <.'^X1jj <Ac- <&\ ljp>\ <^^\ *' 11 :->*«*• 1 ia aij .11 ^-Lj^j ijjSCy<-siali 

^yfi ^Cj^\ J \ ^)jjj^c3^i **ol>o^>l o&j 6, %j j * t^-? 



Toi da nghe loi cua Sheikh trong luc Sheikh giang sach Bulugh Al- 
Muraam cua Ibnu Hajar, hadith so 274. 

75 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Thien su cua Allah # thuong khong dung day tit cho ma 
Nguoi dang il nguyen Salah Fajar cho toi khi mat troi 
moc. Khi nao mat troi da moc thi Nguoi # dung day, va ho 
(cac vi Sahabah) thuong noi chuyen, va lam mot so dieu 
cua Jahiliyah va ho cudi vui, con Nguoi thi mim cuoi" (70) . 
Trong loi ghi chep ciia Ahmad: "Toi da ngoi cung voi Thien 
su cua Allah H hon mot tram lan, va cac vi Sahabah cua 
Nguoi thuong ngam tho cho nhau nghe, va ho thuong ke 
nhau nghe ve nhung dieu trong thoi Jahiliyah, con Thien 
su cua Allah S thi im lang, thinh thoang Nguoi mim cuoi 
cung voi ho" <71) . 

Imam Annawawi Mb noi: "Day la bang chung rang dirge 
phep cuoi vui trong Masjid'" 72 '. Hoc gia Al-Qurtubi noi: 
"Co the noi: qua that trong thoi diem do ho thuong noi chuyen; 
boi vi noi chuyen trong Masjid la duoc phep khong phai la 
dieu bi cam doan do khong co Hadith nao duoc ghi lai cho thay 
su cam doan ve dieu do. Tuy nhien, can biet rang muc dich 
quan trong la nen tan dung co hoi de tung niem Allah, dieu do 
tot hon, nhung khong bat phai tu bo noi chuyen khi can. Allah 
la Dang biet hon het!" 1 '. Sheikh Islam Ibnu Taymiyah ^ noi: 
"Neu noi dieu ma Allah va Thien su cua Ngai S yeu thfch 
trong Masjid thi la dieu tot nhat, nhung neu noi dieu Haram 



(70) Muslim: Kitaab Masjid Wa Mawa-dhi'a Assalah, chuong "An phuc cua 
viec ngoi lai tai cho dang le nguyen Salah sau Salah Fajar", Hadith so 670. 

(71) Ahmad 5/91, va Tirmizdi: 2850, Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih 
trong bo Sahih Sunan Tirmizdi 3/137. 

(72) Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim, 5/177. 

(73) Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkhees Kitaab Muslim 2/296. 

76 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

trong Masjid thi muc do toi loi cang nang hon, tuang tu nhu 
the neu noi nhung dieu bi ghet trong Masjid"' 74 '. 

14- Lorn tieng trong Masjid la dieu bi cam; boi vi dieu 
do se quay nhieu den nhung nguoi dang le nguyen Salah, ngay 
ca viec doc Qur'an. Ong Abu Sa'eed Alkhudri Jk noi: Thien su 
cua Allah II dang I'tikaf trong Masjid thi Nguoi nghe thay ho 
doc Qur'an voi tieng doc Ion, Nguoi H ven man va noi: 

.MV/\ jjta j 

"Chang phai tat ca moi nguoi cac nguoi deu cau nguyen 
ThuoTig De cua minh hay sao? Boi the, cac nguoi cha gay 
phien cho nhau, dung Ion tieng trong viec doc xuong" hoac 
Nguoi noi "trong ll nguyen Salah" (Abu Dawood: 1332, 
Sheikh Albani xdc nhqn Hadith Sahih trong bo Sahih Abu 
Dawood 1/147). 

Ong Assa-ib bin Yazid <&> thuat lai: "Co lan toi dang 
dung trong Masjid thi co ai nem soi vao nguoi toi, toi nhin lai 
thi ra do la Umar bin Khattaab <&>. Ong bao toi: Hay di dan hai 
nguoi kia lai cho toi. The la toi di goi hai nguoi kia den. Ong 
hoi: Hai cau la ai? Hoac hinh nhu la: Hai cau tu dau den? Hai 
nguoi do noi: Chung toi tu Ta-if. Umar gg> noi: Neu hai cau la 
dan trong xu thi chac chan toi da cho hai cau an don, hai cau 
dam Ion tieng nhu the trong Masjid cua Thien su S u?" 
(Albukhari: 470). 



Fata-wa tong hop cua Sheikh Islam Ibnu Taymiyah, 22/200, 262. 

77 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



6ng Ka'ab bin Malik 4» doi no Ibnu Abi Hadrad trong 
Masjid. Tieng cua hai nguoi ho quat lan lam cho Thien su cua 
Allah ft nghe thay tu trong nha cua Nguoi. The la Nguoi ft di 
ra ven man thu phong cua Nguoi va goi: "Nay Ka'ab!". Ong 
Ka'ab tra loi: Xin nghe thua Thien su cua Allah. Nguoi noi: 
"Nguoi hay dat dieu kien cho phan no - nay cua nguoi!". 
Ka'ab noi: Thua Thien su cua Allah, toi da lam. Thien su cua 
Allah ft noi: "Hay dung day thuc hien no" (Albukhari: 457). 

Hoc gia Ibnu Hajar M> noi: "Trong Hadith cho thay duoc 
phep noi Ion tieng trong Masjid neu nhu khong co su quay roi 
... trich dan loi cua Malik rang ong da cam dieu do trong 
Masjid mot each tuyet doi o moi truong hop, nhung ong co su 
phan biet: noi Ion tieng trong kien thuc va dieu tot lanh va huu 
ich cung nhu nhung dieu can phai Ion tieng thi duoc phep; con 
Ion tieng gay on ao va nao loan thi khong" <75) . 

Ibnu Hajar gfe dan loi ong Al-Muhallib: "Neu viec noi 
Ion tieng trong Masjid khong duoc phep thi chac chan Nabi ft 
da khong mac ke hai nguoi ho nhu the va chac chan Nguoi se 
trinh bay r5 rang cho ho ve dieu do". Ibnu Hajar ife noi: "Toi 
noi: ai cam noi rang e rang Nguoi da cam dieu do tu truoc, the 
la da du, lan nay Nguoi lam the nhu la mot each dan dat de hai 
chu the do co su hoa giai van de va bo di su gay cai, dieu bat 
buoc cho su Ion tieng'" 76 '. 

Toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz gfe noi: "Trong Hadith nay cho thay duoc 
phep yeu cau thanh toan no nan trong Masjid, chang han nhu 



(75) Fathul-Bary 1/552. 

(76) Fathul-Bary 1/552. 



78 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



mot nguoi noi: hay tra toi phan no! Day khong giong nhu mua 
ban. Hoac y noi: Hay thanh toan no cho toi, cau xin Allah ban 
phiic cho anh" . Va toi da nghe Sheikh noi ve loi cua Nabi 
§1 noi voi Ka'ab va Ibnu Abi Hadrad: "Dieu nay mang y nghia 
giai hoa, va dieu dung trong van de nay la hai ngudi ho mot khi 
da dong thuan cho viec tri hoan phan thanh toan no va da dat ra 
dieu kien thi khong van de gi ..." (78> . 

15- Dang ll nguyen Salah giu'a nhfing cai cot trong 
Masjid; dieu nay khong van de gi doi voi nguoi dang le 
nguyen mot minh cung nhu Imam, rieng nhiing nguoi dang le 
nguyen theo sau Imam thi Makruh (giao ly ghet) dung giija cac 
cot khi ma khong gian rong rai, boi le cac cot se lam dut doan 
cac hang, tuy nhien, neu khong gian trong Masjid hep thi su 
Makruh khong con nua. Ong Abdul Al-Hameed bin Mahmood 
thuat lai: Toi tung dang le nguyen Salah phfa sau Anas bin 
Malik 4k, chiing toi da dung giija cac cot, Anas lui lai (de hang 
khong nam giua cac cot), va khi chiing toi dang le nguyen 
Salah xong thi Anas 4k noi: qua that, chiing toi thuong rat can 
trong su viec nay (khong de hang dung giija cac cot) trong thoi 
cua Thien su #" (79) . 



(id ' 

Toi da nghe loi cua Sheikh trong suot Sheikh giang giai Sahih Albukhari, 

hadith s6 457. 

(78) npg. n g ne [Q.j cua Sheikh trong suot Sheikh giang giai Sahih Albukhari, 
hadith so 2418. 

(79) ' 

Abu Dawood: Kitaab Salah, chuong "Cac hang giua cac cot", Hadith so 
673; Tirmizdi: 229; Annasa-i: 2/94; Ahmad: 3/131; Sheikh Albani xac nhan 
Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan Abu Dawood 1/149. 

79 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



6ng Mu'awiyah bin Qurrah thuat lai 161 cha cua ong, 
mot vi Sahabah 4*: "Chung toi bi cam dang le nguyen Salah 
giua cac cot va chung toi da tu bo viec lam d6"' s0) . 

Con bang chung cho viec duoc phep dang le nguyen 
Salah giua cac cot trong Masjid doi voi Imam cung nhu nguoi 
dang le nguyen Salah mot minh la Hadith cua Ibnu Umar 
ong noi: "Qua that, Thien su cua Allah # moi khi vao Ka'bah 
thi Nguoi dang le nguyen Salah giua hai cai cot'" 8 ". 

16- Ngoi tu hop thanh nhom trong Masjid truck: le 
nguyen Salah Jumu'ah (ngay thu sau). Ong Abdullah bin 

A mm 4a noi: 

, , , , • l s , a ,s 

jPj tS^Uall Jl5 $jL«3-I pji jLycJl jC- <J£i illy AlLc- 4JJ1 ^glll 5^ 11 

"Qua that, Nabi 31 cam tu hop thanh nhom vao ngay thu 
Sau trade le nguyen Salah Jumu'ah cung nhu mua ban 
trong Masjid" va trong 16i dan cua Tirmizdi: "Nguoi II cam 
tu tap ngam tho - trong Masjid, cam mua ban va tu tap 
thanh nhom trong Masjid vao ngay thu sau trade le 
nguyen Salah Jumu'ah'" 82 '. 



,BU ' Ibnu Ma-jah : 1002, Al-Hakim: 1/218, va Sheikh Albani xac nhan Hadith 
Sahih trong bo Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/298. 
(S1) Albukhari : 504 va Muslim: 1329. 

<82) Abu Dawood: 1079; Tirmizdi: 322; Annasa-i: 714; Ibnu Ma-jah: 1 133; va 
Sheikh Albani xac nhan Hadith kha tot trong Sahih Sunan Annasa-i 1/154, 

80 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia . . . 

Tu tap thanh nhom tuc moi nguoi ngoi xiim lai voi nhau 
tai mot diem, du la mot nhom hay nhieu nhom de trau doi kien 
thuc giao ly cung khong duoc phep, boi vi sir viec nay co the 
se cat dut cac hang trong Masjid trong khi moi tin do duoc 
lenh nen den som vao ngay thu sau. Phai nen ngoi thanh tung 
hang: hang dau, hang ke va cac hang ke tiep theo .. Va sau khi 
buoi le nguyen Salah Jumu'ah xong thi chung ta co the tu tap 
thanh nhom neu muon ma khong co van de gi (83) . Qua that, 
Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul- Aziz bin Abdullah bin Baz 
ife da lam theo Hadith nay, ong cho dung lai tat ca cac buoi toa 
dam cung nhu cac nhom tu tap trau doi kien thuc giao ly vao 
ngay thu sau tu luc Salah Fajar cho den khi xong le nguyen 
Salah Jumu'ah, sau do, thuong co buoi hoc giao ly sau le 
nguyen Salah Jumu'ah tai nha rieng cua Sheikh Us. 

17- Doi cho trong Masjid khi budn ngu; ong Ibnu Umar 
4* thuat lai: Toi da nghe Thien su cua Allah S noi: 

"Khi nao ai do trong cac nguoi buon ngu trong luc y dang a 
trong Masjid thi y hay di chuyen tu cho ngoi cua y den cho 
khac"; va trong loi dan cua Tirmizdi: "Khi nao ai do trong 
cac nguoi bu6n ngu vao ngay thu sau thi y hay di chuyen 



trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/221 , trong Sahih Sunan Tirmizdi 1/103 va 
trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/186. 

(83) Xem : Tuhfah Al-Ahwazi cua hoc gia Al-Mubar Kafu-ri 2/272; Sharh 
Assanadi Ala Sunan Ibn Ma-jah 2/29. 

81 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



den cho khac"; va trong loi dan cua Ahmad: "Khi nao ai do 
trong cac nguoi buon ngu tai cho ngoi cua y vao ngay thu 
sau thi y hay di chuy^n dSn ch6 khac" <84) . 

Toi da nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz £fe noi: "Hadith cho thay do la nhung menh 
lenh bat buoc" (85) . 

Y nghia cua viec di chuyen cho ngoi la de sir cu dong 
lam mat di sir buon ngu. 

Loi cua Nabi II "Khi nao ai do trong cac nguoi buon 
ngu vao ngay thu sau" khong mang y nghia cho tat ca moi 
ngay ma no chi mang y nghia khi nao o trong Masjid de cho 
mot cuoc dang le nguyen Jumu'ah du la trong luc Imam thuyet 
giang hay truoc do, tuy nhien, no ham y trong khoang thoi gian 
Imam thuyet giang nhieu hon. Va loi cua Nguoi "vao ngay 
thu sau" mang tinh chat dung sir viec pho bien de bieu dat y 
nghia bao ham cac sir viec khac, boi vi thong thuong thi moi 
nguoi ngoi trong Masjid lau nhat la vao ngay thu sau, ho 
thuong den Masjid som cho le nguyen Salah Jumu'ah hau de 
nghe thuyet giang; cho nen, y nghia cua viec cho doi le nguyen 
Salah Jumu'ah trong Masjid la bao ham ca cac le nguyen Salah 
khac, giong nhu trong loi dan cua Abu Dawood dirge noi tren: 



' ' Abu Dawood: 1 1 19, Tirmizdi: 526, Ahmad trong Al-Musnad: 2/22, 32, 
135, va Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/208. 

(85) npgj n ghe Sheikh giang Sunan Tirmizdi, Hadith so 526. 

82 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



"Khi nao ai do trong cac nguoi buon ngu trong hie y dang a 
trong Masjid thi y hay di chuyen tit cho ngoi cua y den cho 
khac". 

Cho nen, viec chi nhac ngay thu sau la hinh thuc dung 
sir viec pho bien de bieu dat y bao ham; va cung co the no chi 
mang y nghia cho ngay thu sau muc dich chu yeu cho viec lang 
nghe bai thuyet giang lS6) . 

18- Dang ll nguyen Salah trong nha thee, dep bo nha 
tho va lay no lam Masjid; ong Talq bin Ali & thuat lai: "Mot 
doan ngudi chung toi di gap Nabi ft, chiing toi the nguyen di 
theo Nguoi va chiing toi dang le nguyen Salah cung vol Nguoi, 
va chung toi cho Nguoi biet rang 6 noi chiing toi co mot tu 
vien (hoac nha tho), chiing toi xin tang no cho Nguoi vi su 
thanh sach cua no. The la Nguoi ft cho nguoi mang nuoc den 
lam Wudu', sau do, Nguoi do nuoc vao mot cai chau nho, va 
ra lenh cho chiing toi: 

(( 

"Nao cac nguoi hay di, khi cac nguoi ve toi vung dat cua 
cac nguoi thi cac nguoi hay dap pha tu vien cua cac nguoi, 
hay dung nude nay ruoi len cho do va hay lay cho do lam 
Masjid". 

Chiing toi noi: Qua that, xu ciia chiing toi rat xa va rat 
nong va phan nuoc nay (trong cai chau duoc noi) se kho mat. 
Nguoi ft noi: 



Xem: Nil Al-Awtaal cua hoc gia Ash-Shawka-ni, 2/524. 

83 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Cac nguoi hay do nuffc vao them; boi qua that sir them do 
se mang them dieu tot ma thoi" 

The la chiing toi ra <li cho toi khi ve den noi cua chiing 
toi, chung toi da dap pha tu vien cua chiing toi, roi chiing toi 
ruoi nuoc len cho do va chung toi lay noi do la Masjid, chung 
toi keu goi bang loi Azan. Mot vi tu si khi nghe tieng Azan thi 
noi: loi keu chan ly. Sau do, y ta huong ve phfa loi di xuong 
thung lung va chung toi khong con nhin thay y ta sau do" 1 * 71 . 

Umar 4» noi vol mot so vi chuc sac ciia Thien Chiia 

giao: 

.in 

"Qua that toi khong vao nha thee cua cac nguoi boi vi 
nhung hinh ve duffc ve trong do" (Albukhari: 434). 

6ng Ibnu Abbas 4» thuong dang le nguyen Salah trong 
tu vien ngoai tru tu vien co cac hinh ve trong do l88) . 

Hadith tren la bang chung duoc phep lay cac nha tho, 
cac tu vien thay doi thanh cac Masjid; va nhung viec lam cua 
cac vi Sahabah vua neu tren la bang chung duoc phep dang le 
nguyen Salah trong cac nha tho, cac tu vien, tuy nhien, khong 



<87) Annasa-i : Kitaab Masa-jid, chuong "Lay cac tu vien lam cac Masjid", 
Hadith so 701; va Sheikh Albani xac nhan dudng truyen Sahih trong bo 
Sahih Annasa-i 1/151. 
(88) Albukhari: 434. 

84 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



dang le nguyen Salah huong mat ve cac hinh ve cung nhu 
khong dang le nguyen Salah tai nhung nod da ban va 6 uS (89) . 

Toi da nghe Sheikh ciia chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz M noi: "Khong van de gi trong viec dang le 
nguyen Salah tai nha tho (tu vien), nhung khong dang le 
nguyen Salah huong den cac hinh anh; dieu nay duoc ap dung 
khi khong tim thay cho nao khac de dang le nguyen Salah" (90) . 

19- De vu khi vao vo dung cua no khi di vao Masjid 
cung nhu di vao cac cho - ; ong Abu Musa 4fe thuat lai loi cua 
Thien su S: 

"Khi nao ai do trong cac nguoi vao Masjid cua Ta hoac vao 
trong cha cua Ta ma tren nguoi co mang mui ten thi hay 
cat no vao trong vo dung hoac hay lay ban tay nam chat no, 
de tranh lam bi thuong den nguoi Muslim". Va trong mot 
loi dan khac: "Ai di ngang qua cac Masjid cua Ta hoac cac 
chcr cua Ta va tren nguoi co mang theo mui ten thi hay cat 
chung vao trong vo dung de tranh lam bi thuong nguoi 
Muslim" (Albukhari: 452, Muslim: 2615). 



(89) Xem : Nil Al-Awtaal cua hoc gia Ash-Shawka-ni 1/687. 

(90) ^g. jjgijg iQ-j cua Sheikh trong suot Sheikh giang giai Sahih Albukhari, 
hadith s6 434. 

85 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Ong Jabir 4» thuat lai: Mot nguai dan ong di ngang trong 
Masjid mang theo tren nguai mui ten de 16 dau mui ten ra 
ngoai thi Thien su cua Allah II bao y giu dau mui ten cho can 
than dung de gay thuang tich cho nguai Muslim: "Nguoi hay 
nam chat cac dau mui ten lai". Va trong lai dan cua Muslim: 

t ^ 2 2 o t * 

Q'l^J j^ti t j>jT.,,,.Jl (3 - g "^.'^ ° "^Wu " 

"Mot nguoi dan ong di ngang qua trong Masjid, qua that, 
nhung cai dau mui ten chia ra ngoai, the la y duoc bao phai 
nam chat cac dau mui ten lai de tranh gay thuang tich cho 
nguoi Muslim" (Albukhari: 451, Muslim: 2614). 

Imam Annawawi noi: "Hadith nay noi len phep di 
dung trong viec di ngang qua giua moi nguai trong Masjid 
hoac ngoai cho hoac nhung noi khac thi phai giu cac mui ten 
dung de chia ra ngoai" h . Va trong Hadith nay co su luu y cac 
tin do Muslim nen tranh tat ca nhung gi co the gay hai den 
nguai Muslim. 

Ong Jabir <# thuat lai: Toi da nghe Thien su cua Allah S 

noi: 

"Khong ai trong cac nguoi dugc phep mang vu khi vao 
Makkah" {Muslim: 1356). 

Imam Annawawi £fe noi: "Lenh cam nay ap dung cho 
truang hap khong can den vu khi, con neu truang hap phai can 



Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim, 16/407. 

86 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



dung den vu khi thi dugc phep mang theo, day la truang phai 
cua chung toi va cung la truang phai cua dai da so hoc gia. Al- 
Qadhi 'Iyadh noi: doi voi cac hoc gia thi Hadith nay co the 
mang ham y khong dugc phep mang vu khi trong truang hap 
khong thuc su can ..." ,92) . 

Qua that, co Hadith cam gat gao ve viec lay vu khi chi 
tro cho du hanh dong do mang tinh chat vui dua. 6ng Abu 
Huroiroh 4§fc thuat lai 161 cua Thien su S: 

"Khong ai trong cac nguoi duffc phep lay vu khi chi tro vao 
nguoi anh em cua y, boi qua that biet dau qua cff hoi do 
Shaytan co the giut lay no tu tay cua y va khien y phai roi 

vao ho cua Hoa Nguc" (Albukhari: 7072, Muslim: 2617). 

Vi muc do nghiem trong cua su viec nen Thien su cua 
Allah SI da noi: 

"Ai chi tro vao nguoi anh em cua minh bang cay sat thi qua 
that cac Thien Than se nguyen rua y cho den khi nao y thoi 
hanh dong do, va cho du do la anh em cung cha va cung me 

cua y" {Muslim: 2616). 



(92) 

Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 9/139, xem Al-Mufham cua hoc gia 
Al-Qurtubi 3/477. 

87 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Va sir viec cang nghiem trong han nua neu nhu mang vu 
khi di danh va giet nhung nguai Muslim. Ong Abdullah bin 
Umar 4k va Abu Musa 4k dong thuat lai lai cua Thien stir ft: 

.v•v^ tV>v- pjj i^jUJI oljj « iL (jllls ^MUl lilic J^- 11 

"Ai mang vu khi de di danh cong dong tin do cua Ta thi y 
khong thuoc cong d6ng tin d6 cua Ta" {Albukhari: 7070, 
7071). 

Day la lai canh bao cho sy trung phat doi vai ai da khua 
dao voi nhirng nguai Muslim, mang vu khi di giet ho mot each 
vo ly (ly cua Islam)' 931 . 

Qua that, Thien su cua Allah ft da luon quan tarn den su 
an toan cua nhung nguai co due tin trong moi truang hap, 
Nguai ngan tat ca nhu/ng gi co the gay hai den ho, ngay ca viec 
dua cho nhau guam dao khong co vo thi Nguai cung cam; ong 
Jabir 4k thuat lai rang Thien su cua Allah ft cam viec dua cho 
nhau cay guam da rut ra khoi vo (94) . 

20- Le nguyen Salah cua phu nu trong Masjid co bSng 
chung trong cac Hadith xac thuc; va le nguyen Salah cua ho 
a tai nha se tot han. Neu phu nu di ra khoi nha khong co nhving 
yeu to dan den nhung dieu Fitnah chang han nhu: xuc nuac 
hoa, chung dien bang each trang diem, nu trang thi bat buoc 
dan ong phai cho phep ho den Masjid, khong duac phep cam 
doan ho; truang hap ho di ra ngoai vai nhung dieu trai giao ly 



Xem : Fathul-Bary cua hoc gia Ibnu Hajar 13/24. 
<94) Abu Dawood: Kitaab Jihad, chuong "Cam dua cho nhau thanh guom da 
rut khoi vo", Hadith so 2588; va Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong 
bo Sahih Sunan Abu Dawood 2/491. 

88 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



thi ho khong duoc phep, phai cam ho <li ra ngoai. Cac Hadith 
tieu bieu ve van de nay: 

^> Hadith thu nhat: 6ng Abdullah bin Umar 4* thuat lai 
loi cua Thien sii S: 

"Khi nao ai do trong cac nguoi duffc nguoi phu nu cua 
minh xin phep di Masjid thi y chff dung cam co ta" (93) . Va 
trong loi dan ciia Muslim: "Cac nguoi dimg cam cac nir be 
toi cua Allah den cac Masjid cua Allah'" 961 . Va trong loi dan 
cua Abu Dawood: "Cac nguoi dung cam phu nu cua cac 
nguoi den Masjid, tuy nhien, nha cua ho tot hon cho ho" <97) . 

^> Hadith thu hai: Ba Zaynap Ath-Thaqafiyah «$& thuat 
lai loi cua Thien sir W. 

"Khi nao ai do trong cac nang gap gifr Isha' thi cha xiic 
nude hoa dem do", va trong mot loi dan khac: "Khi nao ai do 



Albukhari: Kitaab Annikah, chuong "Nguoi phu nu xin phep chong di 
Masjid", Hadith so 5238. 

<96) Muslim: Kitaab Assalah, chuang "Phu nu di Masjid" so Hadith 442. 

(97) ' 

Abu Dawood: Kitaab Assalah, chuong "Phu nu di Masjid" so Hadith 
567; va Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/113. 

89 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



trong cac nang di Masjid thi chd cham den dau them" 

(Muslim: 443). 

^> Hadith thu' ba: Ong Abu Huroiroh <$> thuat lai rang 
Thien su cua Allah H noi: 

"Bat cu nguoi phu nu nao da xong khoi tram thi chcy hien 
dien cung voi chung ta dang le nguyen Salah Isha'." 

(Muslim: 444). 

Q> Hadith thu 1 tu" Ong Abu Huroiroh &> thuat lai 161 cua 
Thien su S: 

j (jUMl (JlSj tVA/^ j^Hj o"\o ^j 

"Cac nguoi dung cam cac nu be toi cua Allah den cac 
Masjid cua Allah, tuy nhien, cac nang hay roi khoi nha 
khong xuc dau thorn (nucrc hoa)" (Abu Dawood: 565, 
Ahmad: 2/438, Sheikh Albani noi trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/113: tot, Sahih). 

^> Hadith thu nam: Ong Abdullah bin Mas 'ud A thuat 
lai 161 cua Thien su S: 

L ji— p>U! (j (jUMl *?i?ui5 OV - pSj ijb jjl oljj II 1^5^ 3 ^fe"^-^ 5 (j^* (J-^ 1 ^ 

"Le nguyen Salah cua nguoi phu nir trong nha (noi phong 
rieng) cua co ta tot hon le nguyen Salah cua co ta trong thu 

90 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



phong (co cua thong vol nha chmh), va le nguyen Salah cua 
co ta trong nha kho ca nhan cua co ta tot hon ll nguyen 
Salah cua co ta trong nha cua co ta" (Abu Dawood: 570, 
Sheikh Albani xdc nhan Sahih trong bo Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/114). 

Hadith cho thay rang phan an phudc cho le nguyen 
Salah cua nguoi phu nu trong nha rieng cua co ta duoc ban cho 
nhieu hon so vol khi co ta dang le nguyen Salah trong phong 
phu co cua thong voi nha chmh, boi vi d nha rieng co su kin 
dao hon; va le nguyen Salah cua co ta trong phong nho nam 
ben trong ngoi nha Ion cua co ta tot hon le nguyen Salah cua co 
ta trong ngoi nha Ion, boi vi trong phong nho kin dao hon. Do 
do, phu nu dang le nguyen Salah tai mot noi cang kin dao thi le 
nguyen Salah cua co ta cang tot hon' 98> . 

Q> Hadith thu sau: 6ng Ibnu Umar 4b thuat lai loi cua 
Thien sii ft: 

"Phai chi Ta clara canh cua nay danh rieng cho phu nu". 

Ong Nafi'a noi: Ibnu Umar 4& da khong vao theo canh 
cua do cho den het doi. (Abu Dawood: 462, Sheikh Albani xdc 
nhan Hadith Sahih trong bp Sahih Sunan Abu Dawood 1/114). 

Y nghia cua Hadith: Phai chi Ta chua canh cua nay de 
danh rieng cho phu nu thi tot hon; de dan ong va phu nu khong 
phai tra tron nhau khi ra vao luc ho den Masjid de dang le 
nguyen Salah tap the nham tranh dieu Fitnah xay ra. Boi the, d 



Al-Munhal Al-Azab Al-Mawrud - giang giai Sunan Abu Dawood cua 
hoc gia Assabaki 4/270. 

91 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



cac Masjid nen dat mot so cua ra vao danh rieng cho phu nu, 
do la each dam bao an toan khoi dieu Fitnah' 99 '. 

Imam Annawawi Mb noi: "... cac Hadith deu cho thay 
khong cam phu nu den Masjid, tuy nhien, cac hoc gia co dua ra 
cac dieu kien duoc riit ra tu cac Hadith do. Cac dieu kien do la: 
khong duoc xuc dau thorn (nuoc hoa, xong tram), khong duoc 
chung dien, khong duoc de nghe thay tieng cua ho, quan ao 
khong duoc the hien su cao sang quyen qui, khong duoc tra 
tron voi nam gioi, khong duoc di tren con duong thuong co ke 
xiu, ..." (100) . 

2 1 - Ngoi theo kilu Habwah hay Ihtiba' 1)1 trong Masjid 
truoc le nguyen Salah Jumu'ah luc Imam dang thuyet giang. 
Ong Mu'azd bin Anas A noi: 

JJai£ fe^J \y&~\ i J6 *X*j 4ASl (Jj-^J & 11 

"Qua that, Thien sir cua Allah S cam ngoi kieu Habwah 
vao ngay thu sau khi Imam dang thuyet giang" (Abu 
Dawood: 1110, Tirmizdi: 514) am . 

Ong Abdullah bin Amru noi: 



Xem : Al-Munhal Al- Azab Al-Mawrud - giang giai Sunan Abu Dawood 
cua hoc gia Assabaki 4/70, va Awnu Al-Ma'bud 2/277. 
(100) Sharh Annawawi Ala Sahih Muslim 4/406. 

<101) Habwah hay Ihtiba': la kieu ngoi hai chan co lai, ban chan tiep dat, dui 
cham sat hoac gan cham phan bung, hai tay 6m lay cang chan. 
(102) Sheikh Albani noi Hadith tot trong Sahih Abu Dawood 1/206 va trong 
Sahih Tirmizdi 1/159. 

92 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Thien su' cua Allah cam ngoi kieu Ihtiba' vao ngay thv sau 
tire luc Imam thuyet giang" (Ibnu Ma-jah: 1134, Sheikh 
Albani xdc nhan Hadith tot trong bp Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 
1/187). 

Tirmizdi M noi: "Qua that, mot nhom hoc gia cho rang 
viec ngoi kieu Habwah vao ngay thu sau liic Imam thuyet 
giang la dieu Makruh (bi ghet trong Islam), va mot so hoc gia 
thi cho phep viec lam nay, chang han nhu Abdullah bin Amru 
va nhung nguoi khac, va day cung la cau noi cua Imam Ahmad 
va Ishaaq: ca hai khong thay co van de trong viec ngoi kieu 
Habwah luc Imam thuyet giang"" 031 . 

Imam Ash-Shawka-ni M> noi: "Qua that, gioi hoc gia co 
sir bat dong nhau ve gioi luat Makruh cua viec ngoi kieu 
Ihtiba' vao ngay thu sau. Mot nhom hoc gia thi noi rang viec 
ngoi do la Makruh, ho diing cac Hadith noi ve van de nay de 
lam co so, va ho cho cac Hadith do tang cuong do manh cho 
nhau. Nhung da so hoc gia, tieu bieu nhu hoc Al-Ira-qi thi cho 
rang viec ngoi kieu Ihtiba' khong Makruh ... ho cho rang cac 
Hadith noi ve van de nay deu la nhung Hadith yeu ..." <104) . 

Hoc gia Almubar Kafu-ri noi: "Cac Hadith noi ve van de 
nay mac du la nhung Hadith yeu nhung chiing bo sung lam 
tang cuong muc do manh cho nhau, va khong phai nghi ngo gi 
nua rang ngoi kieu Habwah de di vao giac ngu, cho nen tot 



Sunan Tirmizdi Ma'a Tuhfah Al-Ahzawi 3/46. 
Nil Al-Awtaal cua hoc gia Ash-Shawka-ni 2/525. 

93 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



nhat la tranh ngoi nhu the vao ngay thu sau luc Imam dang 
thuyet giang. Day chinh la sir lira chon ciia toi, Allah la Dang 
hieu biet hon het!" <105) . 

Toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz at khang dinh loi noi cua Al-Mubar Kafu-ri 
voi loi: "Quan diem nay dung hon, nen bo viec ngoi theo kieu 
Habwah se t6t hon" ll06) . 

Va toi cung da nghe Sheikh £fe noi ve Hadith cua 
Mu'azd bin Anas 4k: "Hadith tot nhat trong cac Hadith noi ve 
ngoi kieu Ihtiba' la Hadith nay, nhung no van co loi binh luan 
va noi dung yeu, tuy nhien, tot nhat la nguoi co due tin khong 
nen ngoi kieu Ihtiba' ; con rieng viec mot so Sahabah da tung 
ngoi kieu Ihtiba' la boi vi Hadith nay chua den tai ho" tl07) . 

22- Mimbar: but giang thuyet, mot noi hoi cao de Imam 
dung thuyet giang; qua that da co Hadith xac thuc duoc ghi lai 
rang Thien su ciia Allah H da cho dat mot cai Mimbar trong 
Masjid cua Nguoi. Ong Abu Hazim noi: "Nguoi ta hoi ong 
Sahl bin Sa'ad 4k rang Mimbar do duoc lam bang vat lieu gi? 
Ong noi: "Khong con ai trong thien ha biet dieu nay hon toi, no 
duoc lam tu cay thanh lieu rung do mot cau thanh nien lam cho 
Thien su cua Allah Va trong mot loi dan khac: "Thien su 
cua Allah ft cho nguoi den bao mot nguoi phu nu: hay keu 
nguoi thanh nien tho moc cua nang lam cho Ta nhung khiic go 
de ta ngoi". Va trong mot loi dan khac nira: "The boi Allah, 
qua that toi biet no la gi, qua that toi da nhin thay no duoc dat 



(105) -pujjf^ Al-Ahzawi - giang giai Jami'a cua Tirmizdi 3/47. 

( 106) npgj nghe Sheikh trong suot qua trinh ong nhan xet loi cua Al-Mubar 
Kafu-ri trong Tuhfah Al-Ahzawi 3/47. 

(107) j~ nghe Sheikh giang Hadith so 5 14 cua Sunan Tirmizdi. 

94 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



vao ngay dau tien va ngay dau tien Thien su cua Allah ft ngoi 
len no. Thien su cua Allah ft da goi thong diep den mot thieu 
nu thuoc nguoi dan Al-Ansar: 

(i^UJl dUJS" lij ij-^-^ 'bl^c-l ij dUMc- ^ y » 

"Hay keu ngiroi thanh nien tho moc cua nang lam cho Ta 
nhung khuc go, Ta se ngoi len nhung khuc go do do noi 
chuyen vol moi nguoi". 

The la nguoi phu nu do da bao cau thanh nien cua co ta 
lam tu go cua cay thanh lieu rung, sau do, no duoc goi den cho 
Thien su cua Allah ft, va Nguoi bao dat no cho nay ..."" 08) . 

Ong Jabir 4* thuat lai rang mot nguoi phu nu da noi: 
Thua Thien su cua Allah ft, Nguoi co muon toi lam cho nguoi 
mot thu gi do de Nguoi ngoi len khong? B6i vi toi co mot cau 
thanh nien nguoi hau lam tho moc. Nguoi noi: "Neu nang 
muon the". Va trong mot loi dan khac: "Mot than cay cha la 
ma Thien su ft thuong ngoi len no, khi chiec Mimbar duoc dat 
cho Nguoi thi chung toi nghe than cay cha la do phat ra am 
thanh giong nhu tieng khoc than, no van phat ra am thanh do 
cho toi khi Thien su cua Allah ft lay tay dat len no". Con trong 
mot loi dan khac nua: "Than cay cha la ma Thien su cua Allah 
ft thuong ngoi thuyet giang da khoc gan nhu muon vo 6a. The 
la, Nguoi xuong lay tay 6m no, Nguoi vo ve no nhu mot dua 
be cho den khi no im lang. Nguoi noi: No khoc vi no thuong 
duoc nghe nhung loi nhac nho truoc do (gio thi khong con 
nua)"" 091 . 



<108) Albukhari: 337, 448, 917. 

(109) Albukhari: 499, 918, 2090, 3585. 



95 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Va trong mot loi dan khac: 

\ » 

ililj] <4->ic- _/-«-»^ ^) ^i^ 3 '^4~? ^.-^ til 

0J0 ^■A^' (Jp^ lS - ^ 'j^**^ Oj^sS' Ij 

"Masjid cua Nabi ft (tare lam bang than cay cha la, Ngirdi 
thuang dung tren mot than cay cha la do de thuyet giang, 
khi mot chiec Mimbar ducrc lam cho Ngudi va Ngudi ngoi 
len chiec Mimbar do thi chung toi nghe thay cay cha la do 
phat ra tieng nut na nhu tieng khoc, no van phat ra tieng 
do cho den khi Thien su' cua Allah % den dat tay cua Ngudi 
len no thi no moi im tieng" (Albukhari). 

Ong Abdullah bin Umar 4* thuat lai rang khi Thien su 
cua Allah # hai gia yeu thi Tameem Adda-ri noi voi Ngudi: 
Toi se lam cho Nguai mot cai Mimbar de Nguoi dung no ho 
tro cho xuong cot cua Nguoi? Nguoi noi: "Duoc". The la, ong 
da lam cho Nguoi mot cai Mimbar' " 0) . 

Ong Sahl bin Sa'ad 4» noi: Thien su cua Allah # gdi 
thong diep den mot nguoi phu nu: 

« l^ii JoSI p$\ J, jl^ ^"U- ^J±\ » 

"Nang bao cau thanh nien thcr moc cua nang lam cho Ta 
nhung khuc go de Ta dung len do noi chuyen voi moi 
nguoi". 



Abu Dawood: 1081, va Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong bo 
Sahih Sunan Abu Dawood 1/202. 

96 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



The la, cau thanh nien thg moc do da lam mot Mimbar 
gom ba bac, roi sau do, Thien su cua Allah ft bao dat no cho 

nay (lll) . 

Ong Salmah bin Al-Akwa' 4&> noi: "Khoang each giua 
Mimbar va Qiblah bang mot loi di vua du cua mot con 
cuu" " Ong Sahl 4» noi: "Khoang each giua buc tuong 
Masjid phia Qiblah va Mimbar bang loi di cua mot con 

cuu" m3) . 

23- Thanh tarn khi den Masjid de duffc an phuorc to 
Ion; ong Abu Huroiroh 4* thuat lai loi cua Thien su ft: 

"Ai den Masjid vi mot thu* gi do thi y se duoc dilu do" (Abu 
Dawood: 471) {lH) . 

Hadith nay la bang chung rang ai den Masjid voi tarn 
niem de dat duoc mot dieu gi do tren the gian thi nguoi do se 
chi dat duoc dieu do, boi vi tat ca moi nguoi chi dat duoc ket 
qua theo dieu minh dinh tarn. Hadith nhac nhd chung ta khi 
den Masjid thi phai dieu chinh tarn niem cua minh de huong tat 
ca long thanh den voi Allah khong bi lan tap vao mot thu gi 
cua tran gian. 



Muslim: 544. 

(112) Muslim: 509. 

(113) Albukhai'i : 7334. 

<ll4) Abu Dawood: Kitaab Salah, chuong "An phiic cho ngoi trong Masjid" 
Hadith so 472, Sheikh Albani xac nhan Hadith tot trong Sahih Sunan Abu 
Dawood 1/94. 

97 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



24- Tranh viec bo Masjid a noi sinh song de den nhung 
Masjid khac ngoai trie co ly do. 6ng Abdullah bin Umar 4b 
thuat lai loi ciia Thien su 31: 

.V»/o £»U-I ji;^ j (jUMl A^n^aj 

"Ai do trong cac nguoi phai dang le nguyen Salah tai 
Masjid cua y (noi y sinh song) va chcy di theo cac Masjid 
khac" {Attabra-ni trong Al-Mu'jam Al-Kabir 12/270, va 
Sheikh Albani da xdc nhan Hadith Sahih trong bo Sahih Al- 
Jami 'a 5/105). 

Imam Ibnu Al-Qayyim M> noi: "Van de la o Imam, neu 
Imam khong hoan tat le nguyen Salah hoac la nguoi lam dieu 
Bid' ah hoac cong khai lam dieu xau thi khong van de gi trong 
viec bo y de di den cho khac'" 1 15) . 

Viec bo Masjid gan de di den Masjid khac dan den sir 
ruong bo tap the, dan den viec nghi xau cho Imam; rieng khi 
nao co muc dich va dieu can thirc sir chang nan nhu de tham 
gia buoi hoc giao ly, nghe buoi thuyet giang hoac Masjid 6 
dang xa buoi Salah dien ra som hon va nguoi dang le nguyen 
Salah theo sau can nhung dieu do thi khong van de gi 1 1 "", hoac 
mot nguoi dang 6 Madinah hoac Makkah, va tot nhat la nen 
dang le nguyen Salah tai Masjid Al-Haram 6 Makkah, va tai 



I'laam Al-Muwaqi'een An Rabbi Al'Alameen 3/ 160. 
<ll6) Xem : giao luat den Masjid cua hoc gia Abdullah bin Fawzaan trang 
176, Sharh Al-Mumta' cua Sheikh Ibnu Uthaimeen 4/224-215. 

98 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Masjid Nabawi o Madinah bod vi no la Masjid o xa nhung co 
an phuoc dac biet' 1 17) . 

25- Buoc ngang qua co nguoi khac; ong Abdullah bin 
Basr 4k thuat lai: co mot nguoi dan ong di buoc qua co moi 
nguoi vao ngay thu sau luc Thien su cua Allah ft dang thuyet 
giang thi Nguoi noi: 

"Hay ngoi xuong, boi qua that nguoi da lam phien nguoi 
khac" {Abu Dawood: 1118, Annasa-i: 1399, va Sheikh Albani 
xdc nhdn Hadith Sahih trong bo Sahih Sunan Abu Dawood 
1/208). 

Ong Jabir bin Abdullah 4& thuat lai rang co mot nguoi 
dan ong vao Masjid ngay thu sau trong luc Then su cua Allah 
ft dang thuyet giang, y di vao buoc ngang qua dau moi nguoi 
thi Nguoi ft noi: 

"Hay ngoi xuong, qua that nguoi da gay phien va da tre 
nai" (Ibnu Ma-jah: 1115, va Sheikh Albani xdc nhdn Hadith 
Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/ 184). 

Sheikh Islam Ibnu Taymiyah dfe noi: "Khong ai duoc 
phep buoc ngang qua co cua moi nguoi de di vao hang neu nhu 



Sharh Al-Mumta' cua Sheikh Ibnu Uthaimeen 4/224-215. 

99 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



khong co khoang ma truac mat y, du la trong ngay thu sau hay 
nhung thai diem khac, bai vi day la su bat cong va vuat giai 
hancua Allah'" 118 '. 

26- Dung chia re gifla hai nguoi; 6ng Salman Al-Farisy 
thuat lai lai cua Thien su S: 

.AAV pjj i^jUv 11 

"Bat cu nguoi dan ong nao tarn rua vao ngay thu sau, tay 
sach than the theo kha nang cua y U19 ', xuc dau thorn (nude 
hoa) roi roi nha (den Masjid), nhung khong chia re giua 
hai nguoi" 2 ", roi y dang le nguyen Salah theo qui dinh, roi 
y im lang khi Imam thuyet giang, thi deu ducrc tha thu toi 
16i tir ngay thu sau do den ngay thu sau tiep theo" 
{Albukhari: 883). 

27- Khong di ngang qua khoang ben trong vat chan 
truac mat cua nguoi dang dang le nguyen Salah; ong Abu 

Jahi-m 4§fc thuat lai lai cua Thien sii 



' 118 ' Ikhtiyaraat Al-Fiqhiyah ciia Sheikh Islam Ibnu Taymiyah trang 81. 
(119) "-pgy S g C j J mgo n gng" 0 day mang y: tia rau mep, cat mong 

tay chan, tay long nach, long mu. 

(1 - 0) "Nhung khong chia re gitia hai nguoi" mang y nghla: den Masjid som 
de khong phai vao Masjid va chen vao gitia moi nguoi dang ngoi. 

100" 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Neu nguoi di ngang qua trade mat nguoi dang dang le 
nguyen Salah biet duffc dieu ma y phai chiu (hau qua) thi 
chac chan y se dung Iai (de chd nguoi dang ll nguyen Salah 
hoan tat) du phai dung trong bon muoi y van cam thay tot 
hffn viec di ngang qua mat nguoi dang dang le nguyen". 
Abu Annadhri noi: Toi khong biet Nguoi noi: bon muoi nay co 
nghia la bon muoi ngay, hay bon muoi thang hay bon muoi 
nam nua. (Albukhari: 510, Muslim: 507). 

28- Khong lay mot cho co dinh nao do trong Masjid 
lam noi rieng biet de dang le nguyen Salah; ong 

Abdurrahman bin Shabl 4* noi: Thien su cua Allah II cam viec 
dang le nguyen Salah giong nhu viec mo thuc an cua con qua, 
cam cui dau qui lay (Sujud) giong nhu kieu nam cua thu du, va 
cam mot nguoi lay mot cho nao do trong Masjid lam cho try co 
dinh giong nhu con lac da luon try tai mot cho co dinh (121) . 

29- Khong cu mot ai lay cho de ngoi; ong Jabir 4; thuat 
lai 161 cua Thien su S: 

.Y W A ^_L^ si jj (( lji_Lsl J jjb ^=i]j 



{ ' Sunan Abu Dawood: 862, Ahmad: 5/446-447, va Sheikh Albani noi 
Hadith tot trong Sahih Sunan Abu Dawood: 1/163. 

101 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

"Khong ai trong cac nguoi duffc phep nhcc nguoi anh em 
cua y giu ch§ cho minh vao ngay thu sau, dl y ng6i sau do 
(khi den Masjid), ma y hay noi noi: xin hay noi rong cho!" 

(Muslim: 2178). 

6ng Ibnu Umar thuat lai led cua Thien su ft: 

"Khong ai trong cac nguoi duorc phep cu mot nguoi giu cho 
cho minh (trong Masjid), tuy nhien, cac nguoi hay yeu cau 
noi rong ch§" [Albukhari: 911, Muslim: 2178). 

Nafi'a noi: chi <16i vol thu sau? Jabir 4» noi: thu sau va 
ca nhung thoi diem khac. Va gioi luat nay la ap dung cho tat ca 
moi noi tu hop. 

30- Im lang trong luc Imam thuyet giang ngay thu sau; 

ong Abu Huroiroh 4= thuat lai loi cua Thien sut ft: 

oljj (I Cjyt] Hi idJLg; 4C~s^jl m -$*Q-\ liL^-Lil cJi IS] » 

"Neu nguoi noi vdi nguoi ben canh vao ngay thu sau: "Hay 
im lang" khi Imam dang thuyet giang thi qua that nguoi da 

gay on" (Albukhari: 934, Muslim: 851). 

31- Khong ban ron trong thoi diem giua Azan va Iqa- 
mah boi viec noi chuyen vdi moi nguoi; cho nen lang phi 
thoi khac thieng lieng va qui bau nay boi viec noi chuyen, tan 
gau va hoi han ve nhung van de tran tuc ma hay tan dung thoi 



102 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



khac qui gia nay cho viec doc Qur'an va tung niem. Ong 
Abdullah bin Mas'ud 4a thuat lai lai noi cua Thien sir S: 

cilia- lH>- Jo-LUjl (j tj L)^_}^ ij d J^~" " 

"Vao cuoi thdi dai se co mot nhom ngudi ngoi trong cac 
Masjid thanh tung nhom tung nhom chi ban chuyen ve coi 
tran tuc, cac nguoi cha dimg ngoi cung vol ho; boi qua that 
Allah khong can den ho" (Attabra-ni trong Al-Kabir 10/199 
so 10452, va Sheikh Albani da ghi lai Hadith trong chuoi 
Hadith Sahih so 1163). 

32- Khong dircrc gianh cho trade bang each trai tarn 
tham hay de bat cu vat gi khac vao ngay thu sau va nhung 
thoi diem khac; bod vi dieu do se ngan can nhung nguai den 
truac khong co cho dang le nguyen Salah, giao ly yeu cau ban 
than tin do tranh thu den Masjid sam chu khong bao gianh cho 
truac de den muon. Dieu nay trai vai giao ly cua Islam tren hai 
phuong dien: phuang dien di tre va muon trong khi giao ly bao 
phai den sam, phuang dien gay can tra khien moi nguai den 
truac khong the dang le nguyen Salah tren cac cho do mac du 
ho la nhung nguai den truac. Han nua, viec lam nay khien gay 
phien toai den moi nguai khi gianh cho a hang dau roi sau do 
nguai gianh cho truac phai buac ngang qua co cua moi nguai 
de den nai y muon" 221 . Sheikh Abdurrahman Assa'di ife da 
Fata-wa rang khong dugc phep lam dieu do, ong da giai thfch 



(122) 7 

Xem : bo Fata-wa tong hop cua Sheikh Islam Ibnu Taymiyah .. 24/216 

-217 va 27/88. 

103 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



viec lam do la trai vol giao ly Islam, trai vol cung each ciia cac 
vi Sahabah va cac vi Tabi'een" 23 '. 

33- Khong duac ngoi trong Masjid khi co" the dang a 
trong than trang Junub va kinh nguyet; bod Allah M da 
phan: 

<{Nay hoi nhung nguoi co due tin! Cha den gan viec le 
nguyen Salah khi cac nguoi say ruou cho den khi cac nguoi 
tinh tao va biet dilu cac nguoi noi ra; cung chff dang ll 
nguyen Salah trong tinh trang Junub cho den khi cac nguoi 
da tam, ngoai tru truong hop chi la nguoi di ngang qua 
(Masijd chu khong nan lai trong do).|> (Chuong 4 - Annisa' , 
cau 43). 

Y nghia: cac nguoi khong duoc den cho dang le nguyen 
Salah de Salah trong khi cac nguoi trong tinh trang say ruou 
cho den khi cac nguoi y thuc duoc nhung dieu cac nguoi noi, 
va cac nguoi cho den gan cho dang le nguyen Salah trong than 
trang Junub ngoai tru cac nguoi di ngang qua. 

Ibnu Kathir £fe noi: "Tu cau Kinh nay, nhieu hoc gia da 
rut ra rang nguoi trong than trang Junub khong duoc 6 trong 
Masjid, duoc phep di ngang qua chu khong duoc nan lai, tuong 
tu nhu the doi voi nguoi phu nu trong thoi gian kinh nguyet va 



Xem : Fata-wa Assa'diyah trang 182; va qua that toi cung da nghe 
Sheikh cua chung toi, Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz Ms, Fata-wa 
rang khong duoc phep lam dieu do, ngoai tru trudng hop mot nguoi da d 
trong Masjid sau do di ra de lam Wudu' roi quay vao. 

104 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



mau hau san" 1 1 : "' '. Tuy nhien, nguai trong thai gian kinh nguyet 
va mau hau san nen giu ve sinh sach se de tranh lam ban 
Masjid. 

Ba A'ishah thuat lai led cua Thien sur ft khi Nguai 
noi vai ba: 

"Nang hay lay cho Ta tarn trai (dl dang ll nguyen Salah) tu 
trong Masjid". 

Ba tra lai: Qua that, em dang trong chu ki kinh nguyet. 
Nguai S noi: 

"Qua that, kinh nguyet cua nang khong nam trong tay 
nang" (Muslim: 298, 299). 

6ng Abu Huroiroh &> thuat lai: Trong luc Thien su cua 
Allah ft dang a trong Masjid, nguai noi: "A'ishah, lay gium 
Ta cai ao!". Ba A'ishah ^ tra lai: Qua that, em dang trong chu 
ki kinh nguyet. Nguai noi: "Kinh nguyet cua nang khong o 
trong canh tay cua nang" (Muslim: 299). 

Con bang chung cho viec khong duac ngoi nan lai trong 
Masjid la Hadith do ba A'ishah thuat lai lai cua Thien su ft: 

a * £ - -i o o 



Tafseer Al-Qur'an Al-Azim cua hoc hoc gia Ibnu Kathir trang 327. 

105 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Cac nguoi hay tranh Masjid ma tro - ve nha, qua that Ta 
khong cho phep nguoi trong chu kinh nguyet va trong than 
trang Junub d£n Masjid" (Abu Dawood: 232) {,25) . 

Qua that, mot so hoc gia noi rang nguoi trong than trang 
Junub duoc phep ngoi trong Masjid khi da lam Wudu' boi Zaid 
bin Aslam cho biet rang mot so vi Sahabah cua Thien su tung 
ngoi trong Masjid khi da lam Wudu' . Tuy nhien, nhung hoc gia 
khac noi rang tuyet doi khong duoc phep ngoi trong Masjid vi 
dua theo loi phan chung chung cua Allah: ^cung chd dang le 
nguyen Salah trong tinh trang Junub cho den khi cac nguoi 
da tam, ngoai tru truong hop chi la nguoi di ngang qua 
(Masijd chu khong nan lai trong do).)> (Chuong 4 - Annisa', 
cau 43). 

Lam Wudu' khong dua mot nguoi thoat khoi than trang 
Junub. Toi da nghe Sheikh cua chung toi, Abdul-Aziz bin 
Abdullah Bin Baz ife noi: "Day la au noi hop ly va manh hon, 
con viec mot so Sahabah cua Thien su co the la do cac Hadith 
cam nguoi trong than trang Junub ngoi lai trong Masjid da 
khong den tai ho, va Zaid bin Aslam thuat lai va duoc Muslim 
ghi lai thi van co mot dieu gi do 6 trong tim boi vi Hadith nay 
duoc mot ca the thuat lai" ll26) . 




<1_5) Ahmad noi: toi thay khong van de gi trong Hadith nay, Ibnu Khuzaimah 
xac nhan Hadith Sahih, Ibnu Al-Qitaan xac nhan Hadith tot, va toi da nghe 
Sheikh cua chung toi. Imam Ibnu Bass noi trong suot qua tinh giang Bulugh 
Al-Muraam Hadith so 132: duong dan truyen cua Hadith nay khong van de 
g\- 

Toi nghe Sheikh noi trong suot qua trinh Sheikh giang Al-Muntaqa cua 
hoc gia Al-Majdi Ibnu Taymiyah, Hadith so 396. 

106 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Muc thir chin 
Nhirng noi bi cam dang le nguyen Salah 

Mot trong nhirng dieu khong can phai ban cai la Allah 
da ban cho mat dat lam Masjid thanh sach cho Nabi 
Muhammad ft va cong dong tin do ciia Nguoi, ngoai trir khu 
mo, nha ve sinh, chuong trai lac da, nhirng noi do ban va 6 ue, 
nhirng noi bi trirng phat. 6ng Abu Sa'eed «# thuat lai loi cua 
Thien su ft: 

"Mat dat, tat ca deu la Masjid tru khu mo va cac noi di ve 
sinh" {Abu Dawood: 492, Tinnizdi: 317, Ibnu Ma-jah: 745 va 
Ahmad: 3/83, 96f m \ 

Khu mo la noi khong duoc phep dang le nguyen Salah 
du la dang le nguyen Salah tren mo hoac giua cac mo hoac tai 
mot noi nao do trong khu mo chang nan nhu ngoi nha ben 
trong khu mo; va khong duoc phep dang le nguyen Salah trong 
cac nha ve sinh boi vr Hadith cam cho thay sir khong co gia tri 
cua Salah trong cac noi do; va tat ca nhirng noi duoc goi la mo 
va nha ve sinh thi khong duoc phep dang le nguyen Salah tai 
noi do' 128) . 



" 7) Sheikh Albani xac nhan Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 
1/97, trong Sahih Sunan Tirmizdi 1/102, trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 
1/125. 

' 1_8) Xem: Nil Al- Awtaar cua hoc gia Ash-Shawka-ni 1/670, va Subus-Salam 
cua hoc gia Al-San'a-ni 2/119. 

107 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Va y nghia ciia viec ngan cam dang le nguyen Salah tai 
khu mo, co loi noi rang boi vi d phia duoi nguoi dang le 
nguyen Salah la thu Najis (do ban va 6 ue), va co loi cho rang 
de ton trong nguoi chet; rieng doi voi nha ve sinh thi y nghia 
viec ngan cam Salah tai do la vi trong do toan la nhung thu 6 
ue va do ban, co loi bao rang boi vi do la cho o cua 
Shaytan 029 '. 

Toi da nghe Sheikh cua chung toi, Imam Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz ife noi: "Cac nha ve sinh la nhung noi de tam 
rua, dang le nguyen Salah tai mo va huong ve no la dieu bi 
nghiem cam, ly do la boi vi dang le nguyen Salah tai mo hoac 
huong ve no la phuong tien dan den Shirk; con nha ve sinh la 
noi Najid hoac la boi vi do la nha cua Shaytan. Allah la Dang 
am tuong hon het!" (l30) . 

Le nguyen Salah tren cac mo la dieu bi nghiem cam; ong 
Abu Marthad Al-Ghanawi 4* thuat lai: Toi da nghe Thien su 
cua Allah ft noi: 

"Cac nguoi end dung dang le nguyen Salah huong den cac 
ngoi mo va cha ngoi tren chung" {Muslim: 972). 

Ong Abu Huroiroh i& thuat lai loi cua Thien su ft: 



Xem: Nil Al-Awtaar cua hoc gia Ash-Shawka-ni 1/670, va Subus-Salam 
cua hoc gia Al-San'a-ni 2/119. 

(130) rpgj n ghe Sheikh giang Bulugh-Al-Muraam, Hadith so 229. 

108 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Viec ai do trong cac nguoi ngoi tren cue than hong va lam 
chay het quan ao cua y va bong ca da cua y con tot ho'n viec 
y ngoi tren ngoi mo" (Muslim: 971). 

Ong Ibnu Umar 4k thuat lai led cua Thien svt S: 

.VVV pSj pL^j 

"Cac nguoi hay lam cho ngoi nha cua cac nguoi co cac le 
nguyen Salah cua cac nguoi va cac nguoi chd de chung 
thanh cac ngoi mo" (Albukhari: 432, Muslim: 777). 

Y nghia cua viec dang le nguyen Salah trong nha la doi 
voi cac le nguyen Salah Sunnah (khuyen khfch), con cac le 
nguyen Salah Fardhu (bat buoc) thi phai thuc hien tap the trong 
Masjid. Loi cua Thien su #> "va cac nguoi chcy de chung 
thanh cac ngoi mo" co nghia la cac mo khong phai la noi de 
dang le nguyen cho nen neu 6 nha khong co le nguyen Salah 
thi co nghia la da bien ngoi nha thanh mo. Qua that, Albukhari 
da rut ra tu Hadith nay rang viec dang le nguyen Salah tai cac 
mo la Makruh (bi ghet)" 31) . 

Nguoi Muslim khong duoc dang le nguyen Salah tai 
chuong trai lac da, boi Hadith do Albarra' bin A'zib thuat lai: 
Co loi hoi Thien su cua Allah # ve viec dang le nguyen Salah 
tai chuong trai lac da thi Nguoi noi: 

• t . - 



1311 Xem : Nil Al-Awtaar 1/6 

109 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



"Cac nguoi khong ducrc dang 16 nguyen Salah tai chuong 
trai lac da boi vi do la noi a cua nhimg ten Shaytan". 

Va khi duoc hoi ve viec dang le nguyen Salah tai chuong 
trai de, cuoi thi Nguoi S noi: 

puu j ijU^I *s*s*^>j \hl it TV jjIj y\ (( iSj, ^? (_jJu« 11 

"Cac nguoi hay dang le nguyen Salah noi do boi vi do co sir 
hong phuc" (AZ?m Dawood: 493, 184 va Sheikh Albani xdc 
nhdn Hadith Sahih trong Sahih Sunan Abu Dawood 1/97). 

6ng Abdullah bin Mughaffil Al-Muzani <*, thuat lai 
lai cua Thien su S: 

• % 1 - 0 J 

"Hay dang il nguyen Salah trong chuong trai de va chcr 
dang le nguyen Salah trong chuong trai lac da boi vi no 
ducrc tao ra tit Shaytan" (Annasa-i: 736, Ibnu Ma-jah: 769, 
Sheikh Albani xdc nhdn Hadith Sahih trong Sahih Sunan 
Annasa-i 1/158 va trong Sahih Sunan Ibnu Ma-jah 1/128). 

Ong Abu Huroiroh -fc thuat lai loi cua Thien sut H: 
110 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

"Cac nguoi hay dang le nguyen Salah 6" chuong trai de 
nhung cac nguoi dung dang le nguyen Salah a chuong trai 

lac da" (Tinnizdi: 348, Ibnu Ma-jah: 768, Ahmad: 4/250, vd 
Sheikh Albani xdc nhgn Hadith Sahih trong Sahih Sunan 
Tinnizdi 1/110 vd Sahih Ibnu Ma-jah 1/128). 

Ong Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani 4& thuat lai 161 cua 
Thien su ft: 

"Cher dung dang le nguyen Salah a chuong trai lac da ma 
hay dang le nguyen Salah a chuong trai de" (Ibnu Ma-jah: 
770; Sheikh Albani noi trong Sahih Ibnu Ma-jah 1/128: Hadit 
tot va Sahih). 

Ong Jabir bin Samurah 4§fc thuat lai rang mot nguoi clan 
ong da hoi Thien su cua Allah ft: Toi co phai lam Wudu' khi 
an thit de khong? Nguoi ft noi: 

6 ^ t - 0 0 *~ ' ' 0 0 

"Neu nguoi muon thi lam Wudu' con neu khong muon thi 
thoi". 

Nguoi dan ong do lai hoi: Toi co phai lam Wudu' khi an 
thit lac da khong? Nguoi ft noi: 

« aA\ & Lljsl ^ » 

"Co, hay lam Wudu khi an thit lac da". 



Ill 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



Nguai dan ong do noi: Toi dang le nguyen Salah tai 
chuong trai de (cuu) dugc khong? Nguai ft noi: "Duffc". 
Nguai dan ong do lai noi: Toi dang le nguyen Salah tai chuong 
trai lac da dugc khong? Nguai ft noi: "Khong" 132 '. 

Tat ca cac Hadith neu tren la bang chung dugc phep 
dang le nguyen Salah tai chuong trai de (cuu) va cam dang le 
nguyen Salah tai chuong trai lac da. Day la quan diem cua 
truong phai Imam Ahmad bin Hambal, ong noi: "Khong co gia 
tri trong bat cu hoan canh nao", ai dang le nguyen Salah trong 
chuong trai lac da thi phai thuc hien lai dua theo cac Hadith 
nay; con dai da so hoc gia thi cho rang y nghia cua viec cam 
trong cac Hadith nay mang tfnh chat Makruh (bi ghet) chu 
khong phai Haram (nghiem cam) . Nhung quan diem dung nhat 
la su nghiem cam nay thuc chat mang y nghia Haram. 

Ve nguyen nhan cam doan thi co lai noi rang do lac da 
dugc tao ra tu Shaytang" 31 ', va co lai cho rang nguyen nhan la 
bai vi co the lac da se gay phien hoac gay hai den nguai dang 
le nguyen Salah hoac se lam phan tarn mat di su nghiem tinh 
trong Salah. 



Muslim: Kitaab Kinh nguyet, chuong "Lam Wudu' khi an thit lac da", 
Hadith s6 360. 

(133) Lac da duoc tao ra tu Shaytan y noi ban chat lac da von dugc tao ra 
giong nhu Shaytan, khi no gian du, phan no thi rat khung khiep; va cting 
mang y nghia chuong trai lac da thuong la noi tni ngu cua Shaytan hoac 
Shaytan thuong song quanh quan ben lac da. Va viec cam dang le nguyen 
Salah tai chuong trai lac da khong phai vi nude tieu va phan cua lac da Najis 
boi vi theo cac Hadith ghi lai thi nude tieu va phan cua tat ca cac loai dong 
vat dugc phep an thit cua chung deu la Tahir, ma viec cam o day la boi vi sg 
su quay nhieu cua Shaytan. 

112 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

Khong dirge phep dang le nguyen Salah tai cac nai bi 
trung phat boi Hadith do Abdullah bin Umar 4& thuat lai lai 
ciia Thien su S: 

"Cac nguoi dung vao noi cua nhung nguoi da bi trimg 
phat trir phi cac nguoi la nhung nguoi thuc su kinh scr 
Allah (nhung thucmg khoc khi nhac den su trung phat cua 
Allah), con neu nhu cac nguoi chua phai la nhung nguoi 
khi nhac den su trimg phat cam thay run scr den bat khoc 
thi cac nguoi chff di vao noi cua nhung nguoi do de tranh 
bi nhung hinh phat giong nhu ho" (Albukhari:433, Muslim: 
2980). 

Va trong lai dan khac: khi ma Thien su cua Allah ft di 
ngang qua vung AlHijr thi Nguoi noi: 

&\ 'Ol^^ Ijj_j£=u ijl l\ - \ 1 <L)\ IjlilS ^==>\JLj> Ijii-Jo H » 

.(_5jliiJI oljj •( p^jUil \J» - 

"Cac nguoi dung vao nhung cho cua nhung nguoi da bat 
cong voi chinh ban than ho (nhung nguoi bi trung phat) 
trir phi cac nguoi la nhung nguoi thuc su kinh so" Allah 
(moi khi nhac den su trimg phat thi cac nguoi run scr den 
bat khoc), so" rang cac nguoi bi trimg phat giong nhung su 
trung phat da xay ra voi ho", sau do, Nguoi ngang dau len va 
voi di nhanh cho den khi toi duoc thung lung. (Albukhari). 



113 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Con viec lay lac da lam vat chan truoc mat de dang le 
nguyen Salah nhung khong phai o chuong trai cua chiing thi 
khong van de gi. Qua that, Ibnu Umar tung dang le nguyen 
Salah huong ve phfa con lac da ciia ong va ong noi: "Toi da 
thay Thien su cua Allah ft lam vay" (Albukhari: 4419, 4702 va 
Muslim: 2980, 2981). 




Muc thu mudi 
Tu tap nhom trong Masjid de giang day, hoc hoi 
kien time giao ly la mot trong nhung hinh thnc 
vi dai trong viec lam hai long Allah. 

Ong Abu Huroiroh thuat lai loi cua Thien su ft: 

(j^p 3 j^iiJi tj& L« A-iJi o°jt- 3 iijij tsj^-'Slij Uioli 3 ^ '^4-^° 

"Ai giup giai toa mot tai hoa nao do cho mot nguoi co due 
tin tren the gian thi Allah se giup giai toa mot tai hoa cho y 
vao Ngay Phuc Sinh, ai tao dilu kien dl dang cho nguoi 

114 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le ngtria 



gap kho khan thi Allah se tao dieu kien de dang cho y tren 
the gian va o coi Doi Sau, ai che giau cho nguoi Muslim thi 
Allah se che giau y o the gian va 6" coi Doi Sau, va Allah 
luon giup do va phu ho cho nguoi be toi Iuon bieT giup do 
nguoi anh em dong dao cua y; va ai tim kigm con duong dl 
hoc hoi kien thuc (giao ly) thi Allah se tao dieu kien de 
dang cho y mot con duong den Thien Dang, va bat ky mot 
nhom nguoi nao tu hop lai tai ngdi nha trong so cac ngdi 
nha cua Allah de doc Kinh sach cua Allah, de hoc hoi va 
truyen day cho nhau kien thuc noi Kinh sach cua Ngai thi 
Ngai se ban cho ho mot su thanh binh, Ngai se lay long 
nhan tu cua Ngai bao trum ho, va cac Thien Than se vay 
quanh cau nguyen cho ho, va Allah se nhac ho voi nhiing ai 
o noi Ngai (cac Thien Than); con ai cham chap trong viec 
lam ngoan dao thi dong doi cao quy cua ho chang mang ich 
loi gi cho y" (Muslim: 2699). 

Ong Abu Sa'eed Al-Khudri 4= va Abu Huroiroh 4a 
thuat lai lai cua Thien su ft: 

"Bat ky nhom nguoi nao tu tap lai de tung niem Allah, 
Dang Vi dai va T6i cao, thi cac Thien Than se vay quanh 
ho, long nhan tu cua Allah se bao trum lay ho, su bSng an 
va thanh binh duoc ban xuong cho ho, va Allah se nhac ho 
voi nhung ai o noi Ngai (cac Thien Than)" (Muslim: 2700). 

Hadith nay rat thieng lieng, no tong hap nhieu dang kien 
thuc, nguyen tac va dao due, trong do, co an phuac cua viec 
giai quyet nhu/ng nhu cau cua nhung nguoi Muslim, giup fch 

115 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



cho ho boi viec tao dieu kien de dang cho ho: tu kien thuc, tai 
san, su ho tro hoac huong dan, cai thien, ..; trong do, co an 
phuoc che day dieu xau ho cho nhung nguoi Muslim, co an 
phuoc ciia viec di tim toi kien thuc, co an phuoc cua viec tu 
hop doc xuong Qur'an trong Masjid, viec hoc giao ly trong 
Masjid, va Hadith cung cho biet viec lam cua mot nguoi phu 
thuoc vao su no luc cua ho chu khong phu thuoc vao danh gia 
dong toe cua ho" 34 '. 

Ong Abu Sa'eed Alkhudri A thuat lai: Mu'a-wiyah di 
vao mot nhom dang tu tap trong Masjid, ong noi: dieu gi da tu 
tap cac nguoi lai voi nhau? Ho noi: chiing toi ngoi lai voi nhau 
de tung niem Allah. Ong noi: Co phai Allah tu tap cac nguoi 
ngoi lai voi nhau chi vi dieu do thoi sao? The boi Allah, chiing 
toi tu tap ngoi lai voi nhau chi vi dieu do. Ong noi: qua that, toi 
khong bat cac nguoi the thot de buoc toi cac nguoi, va khong 
ai co ciing vi trf voi toi noi Thien su cua Allah iH biet it hon 
Hadith bang toi, qua that Thien su cua Allah di vao mot nhom 
cac vi Sahabah dang ngoi tu tap lai voi nhau, Nguoi % noi: 
"Dieu gi lam cho cac nguoi ngoi tu tap lai vol nhau?". Ho 
noi: chiing toi ngoi tu tap voi nhau de tung niem Allah, ca ngoi 
Ngai ve nhung gi Ngai da huong dan chiing toi den voi Islam, 
va da ban an hue Islam cho chiing toi. Nguoi # noi: "Co phai 
Allah tu tap cac nguoi lai voi nhau chi de lam viec do?". Ho 
noi: The boi Allah, Ngai tu tap chiing toi lai voi nhau chi de 
lam dieu do. Nguoi H noi: 



Xem: Shai'h Annawawi Ala Sahih Muslim 17/24. 

116 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia . . . 

"Qua that, Ta khong bat cac nguoi the thot de buoc toi cac 
nguoi, tuy nhien, dai Thien Than Jibril da cho Ta biet rang 
Allah ta hao khoe cac nguoi vol cac Thien Than" (Muslim: 
2701). ' 

6ng Abu Huroiroh thuat lai led cua Thien sut H: 

lips \j^=rj tils 4 Jibl £)jlu^pll JjJiaJl J, C)j3j^j 5£=u">U <U 5) " 

?i_£:illc. J yL> L« t' ^ • a ^l&l Jjsj * ! '£j ^JLlui " : jls " lli^ll gUJLJI 

°i ^ ^ -'^ii Tt« ii * - > "i< 3 ' a j\ * '\' >~ ' - '\< > z ' \ 

Lft : J : lib j-Xjw; j Lib J-Uk^?r J lib j lib^t-—^ :o _y 

" ? jjjj °} : j " : jlS " U -till) S :5 J " : <JVl " ? 

^S'lj tllL^s-j IIL^lIj dU li-lj coSllc- dU jJLI IjiS' ^Jtj ji :5 ^ y>-t. " : 

: J ^aj " : JlS ((£3-1 dlj j]U5» : " ? j jlllS Ui : J^i; " :Jll " Uw-lS dll 

_y i_LSJ : J jjb " : Jls " lijjj ba 46 lj> 4jbV^ 2 : ijp j^; " : " ?l*jtj 

I4J i^lj ! Lasj^j - I ji :OjJ ji; " : jl^ " - ij '■ I 



117 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Qua that, Allah co cac Thien Than di quanh quan tren cac 
con duong de tim nhflug nguoi tung niem" % khi nao ho 
tim thay mot nhom nguoi dang tung niem Allah thi ho keu 
goi: nao cac nguoi hay nhanh den day de thuc hien nhiem 
vu cua cac nguoi. The la ho bao phu nhom nguoi do voi 
nhung chiec canh cua ho den tan tang troi ha gioi. Thuong 
De cua ho hoi ho trong khi Ngai la Dang biet ro hon ho: cac 
be toi cua TA dang noi gi? Cac vi Thien Than do dap: ho 
tan duong Ngai, ton vinh Ngai, ca ngoi Ngai. Thuong De 
hoi: ho co nhin thay TA khong? Cac Thien Than dap: 
khong, the boi Allah, ho khong nhin thay Ngai. Thucrng De 
hoi: neu ho nhin thay TA thi se nhu the nao? Cac Thien 
Than noi: Neu ho nhin thay Ngai thi ho se thcrphuong Ngai 
manh liet hon, ho se manh liet hon nua trong viec tan 
du'ong, ca ngoi Ngai. Thuong De hoi: Ho dang cau xin TA 
dieu gi? Cac Thien Than dap: ho dang cau xin Ngai Thien 
Dang. Thuang De hoi: ho co nhin thay Thien Dang khong? 
Cac Thien Than dap: Thua khong, the boi Allah, 6i 
Thuang De, ho khong nhin thay Thien Dang bao gio*. 
Thuffng De hoi: neu ho nhin thay Thien Dang thi nhu the 
nao? Cac Thien Than dap: neu ho nhin thay Thien Dang 
thi ho se cang no luc hanh dao va cau xin nhieu lion nua. 
Thuffng De hoi: ho cau xin TA che ch(y khoi dieu gi? Cac 
Thien Than dap: khoi Hoa nguc. Thuong De hoi: ho co 
nhin thay Hoa Nguc khong? Cac Thien Than dap: Thua 
khong, the boi Allah, 6i Thuong De, ho khong nhin thay 
Hoa Nguc bao gid\ Thuong De hoi: neu ho nhin thay Hoa 
Nguc thi nhu the nao? Cac Thien Than dap: neu ho nhin 



Tung niem mang y nghia bao ham: tan duong, ca ngoi Allah, doc 
Qur'an, truyen day va hoc hoi Qur'an cung nhu cac giao ly Islam. 

118 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



thay Hoa Nguc thi ho se cang khiep so" va cang co gang 
tranh xa no han. Thuang Be phan: TA bat cac nguoi 
chung giam rang TA da tha thu cho ho. Mot vi trong cac 
Thien Than noi: trong so ho co mot nguoi khong nam 
trong so ho, y den buoi tung niem chi vi nhu cau nao do. 
Thuffng De phan: ho la nhung nguoi ngoi (tung niem), viec 
ngdi do cua ho khong lam ho dau kho va budn phien" 
(Albukhari: 6408, Muslim: 2689). 

Trong loi dan cua Muslim: 

(J^>- ^ £""* r '"^-^ > \**2JU - g *OJt i ^J&s^ tp^aco j L^Jj^- 

> > Oft ^ £ ' I >S - 

^ ^^>ft ^ ^ o ^ ^ 

:J\i iljjl^tL^l ULj °- frJ_y>-|3 '! °- fl^Jaf'll LgJ CJ^iC- jjs ... liij jlL^Sj 

"Qua that, Allah co mot nhom Thien Than chuyen di du 
ngoan tren trai dat (de quan sat viec tung niem cua con 
nguoi), ho di tim cac buoi tu tap co su tung niem. Khi ho 
tim thay mot nhom nguoi nao do dang ngoi tu voi nhau de 
tung niem thi ho se ngoi cung voi ho, ho dang nhung chiec 
canh cua ho de che nhom nguoi do bao phu ca bau troi the 
gian. Khi xong, ho thang thien len troi. Allah hoi ho trong 
luc Ngai biet ro hon ho: cac nguoi tra Iai tu dau? Ho dap: 

119 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



bay toi tra lai tit dam bay toi cua Ngai noi trai dat: ho tan 
duong Ngai, ton vinh Ngai, ca ngoi Ngai va cau xin Ngai ... 
Qua that, TA da tha thu cho ho, TA da ban cho ho dieu ho 
cau xin TA, TA ban cho nhflng an phuwc ma ho tim kiem. 
Cac Thien Than noi: Thua Thuong Be cua bay toi, trong so 
ho co mot nguoi be toi lam loi, y chi di ngang qua va ngoi 
cung vol ho ma thoi. Thuang Be phan: TA tha thu cho y, 
ho la nhom nguoi khong bi kho dau cung khong bi buon 
phien boi viec ho ngoi tu lai vol nhau" (Muslim: 2689). 

Toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz ife noi: "Day la hong phiic to Ion tu noi 
Allah, chiing ta hay cau xin Allah chap nhan, va cac buoi ngoi 
tu lai voi nhau de hoc hoi kien giao ly mang lai hong phiic to 
Ion hon cac buoi ngoi tu lai voi nhau de tan duong ca tung 
Allah'* 1361 . 

Ong Abu Waqid Al-Laythi rang trong luc Thien su cua 
Allah S dang ngoi trong Masjid ciing voi moi nguoi thi co ba 
nguoi den, hai nguoi tien den cho cua Thien sir # va mot 
nguoi con lai thi di mat. Mot trong hai nguoi nhin thay cho 
trong trong nhom nguoi dang ngoi thi di vao ngoi cung voi ho, 
con nguoi kia thi ngoi tan phia sau nhom nguoi dang ngoi; 
rieng nguoi thu ba thi da di mat. Sau khi xong buoi thuyet 
giang thi Thien sii cua Allah S noi: 

dj i\f\i £i\ ji ^jti liiit €\ t^Sisji J&\ 'M'jA ^ 11 



Toi da nghe Sheikh thuyet giang Sahih Albukhari, Hadith so 6408. 

120 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Ta noi cho cac nguoi biet ve ba nguoi luc nay, mot trong 
so ho tim noi tru ngu noi Allah va Allah cho y noi tru ngu, 
nguoi thu hai ngai ngung den vdi Allah nen Allah ngai 
ngung voi y, va nguoi thu ba quay mat vdi Allah nen Allah 
quay mat vdi y" (Albukhari: 474, 66). 

Hadith nay mang nhung dieu huu fch rat lan, tieu bieu: 
duac phep thong bao ve tinh trang cua nhirng nguoi toi loi, tinh 
trang cua nhung nguoi quay lung voi Allah, tat ca nhung dieu 
do khong duoc xem la noi xau sau lung; an phuoc cua viec 
bam tru voi cac buoi thuyet giang va tung niem Allah, an 
phuoc cua viec ngoi cung voi nguoi hieu biet kien thuc Islam 
trong Masjid; khen ngoi nguoi co tinh mac co va e ngai va 
ngoi phfa cuoi nhom" ,7) . 

Va toi da nghe Sheikh cua chiing toi, Abdul-Aziz bin 
Abdullah bin Baz M noi: "Va Hadith nay cho thay nguoi hieu 
biet giao ly nen co nhung buoi thuyet giang trong Masjid de 
moi nguoi tiep thu dieu huu ich, va nguoi tim hoc kien thuc 
can phai buoc vao nhung cho trong trong cac nhom dang ngoi 
hoc giao ly"" 38) . 

Va toi cung nghe Sheikh noi: "Trong Hadith nay, co su 
thiic giuc co gang bam tru nhijng buoi thuyet giang giao ly, nen 
ngoi gan nguoi thuyet giang'" l39) . 

Ong Uqbah bin Amir i& thuat lai: Thien su cua Allah S 
di ra Masjid va chung toi dang o trong Sifah 140 , Nguoi noi: 



<137) Xem : Fathul-Baiy cua hoc gia Ibnu Hajar 1/157. 

(138) npgj n ghe Sheikh thuyet giang Sahih Albukhari, Hadith so 66. 

(139) npgj n ghe Sheikh thuyet giang Sahih Albukhari, Hadith so 474. 

121 



Masjid - khai niem, an phuc, giao luat va le nghia 



"Ai trong cac nguoi mudn di som den Buhtaan hoac AI- 
Aqeeq mol ngay d§ dem \e hai con lac da cai Kumah (giong 
lac da qui) ma khong bi toi vol Allah ciing nhu khong bi cat 
dut tinh tham? '. 

Chung toi noi: Thua Thien su cua Allah, chung toi muon 
dieu do. Nguoi M- noi: 

> £ fl ^ ^ j- 

"Ai do trong cac nguoi den Masjid de hoc hoac de doc hai 
cau Kinh tu Kinh sach cua Allah (Qur'an), dieu do tot cho 
y lion ca hai con la da cai qui, ba cau Kinh tot hon ba con 
lac da cai qui, bon cau Kinh tot hon bon con, va tot hon vdi 
s6 luong lac da" (Muslim: 803). 

Imam Al-Qurtubi M noi: "Y nghia cua Hadith: khfch le 
viec hoc, day Qur'an, Nguoi thuyet giang cho ho nghe vdi 
nhung dieu ma ho cam nhan duoc boi vi ho la nhung nguoi rat 
am hieu ve la da; va di nhien an phuc cua viec day, va doc 
Qur'an tot hon ca the gian va nhung gi trong do"" 4 ". 



(140) gy an . m g t phg n trong Masjid ma nhung nguoi ngheo lam cho tru tam; 
theo each hieu cua hoc gia Al-Qurtubi. 

U41i Al-Mufham Lima Ashkal Min Talkees Kitaab Muslim 2/492. 

122 



Masjid - khai niem, an phiic, giao luat va le nghia 



Qua that, Thien su cua Allah II noi: 

^AA- pl_^sj "\o"\A pij i^jbkJI 

"Mot soi day cua ai do trong cac ngiroi noi Thien Dang tot 
dep hon ca the gian va nhung gi trong do; neu mot ngudi 
phu nii' thuoc cu dan noi Thien Dang xuat hien cho cvr dan 
noi trai dat nhin thay thi chac chan anh hao quang cua 
nang se phu day ca troi dat cung voi mui huong toa ngat, 
va chi mot phan tren dau cua nang ta cung tot hon ca the 
gian va nhung gi trong do" (Albukhari: 6568, Muslim: 1880). 

ijUio-U ^ ^* ^^-^13 ^ (Jp ^1^3 4 p^3 t3*^3 

fj5 Ji 



123 



